M.T. STEPANIANTS 


TRIẾT HỌC 
- HƯƠNG. ĐÔNG 


M. T. STEPANIANTS 


TRIẾT HỌC 
PHƯƠNG ĐÔNG 


( TRUNG HOA, ẤN ĐỘ VÀ CÁC NƯỚC HỒI GIÁO) 


CHƯƠNG THÌNH NHẬP MÔN 
Người dịch: TRẤN NGUYÊN VIỆT 


NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC XÃ HỘI 
HÀ NỘI - 2003 


MỤC LỤC 


Mở đầu 

Chương I 

Sự phát sinh triết học 

Chương II 

Nguôn gốc và cấu trúc vũ trụ 
Chương III 

Bản tính của con người 
Chương IV 

Con đường nhận thức chân lý 
Chương V 


Truyền thống và hiện đại 


Trang 


II 


23 


đa 


132 


178 


MỞ ĐẦU 


Triết học phương Đông hiểu một cách đại thể bao gồm các 
truyền thống triết học của ba nên văn minh bên ngoài châu Âu là 
Trung Hoa, Ấn Độ và các nước Hồi giáo. Do ảnh hưởng không 
chỉ bởi những cản trở về mặt ngôn ngữ và văn hoá, mà cả những 
định kiến cố hữu của quan điểm “Châu Âu là trung tâm” làm cho 
mảng văn hoá “phương Đông” cho đến nay vẫn chưa được đánh 
giá một cách đúng mức. 


“... Người Ấn Độ không biết dựa vào các nhận định bằng lý 
trí về khách thể, bởi vì đã dùng lý trí thì cần phải có phản tư”', 
Tác giả của kết luận mang tính quyết đoán này chính là Hêgen. 
Điều đó càng chứng tỏ, các trí tuệ vĩ đại vẫn không thoát khỏi 
những lập luận sai lắm khi để cập đến các hiện tượng của các 
nên văn minh xa xôi về cả không gian lẫn thời gian, vốn ít được 
nghiên cứu và đương nhiên là không được hiểu một cách chính 
xác. Xu hướng thích đóng khung những điều khó hiểu và kiến 
giải của nó theo quan niệm quen thuộc của riêng mình là sự yếu 
kém khá phổ biến của con người. Nó xuất hiện một cách thường 


' Hêgen. 7riế† học lịch sử — Toàn tập. T.8.M. - L., 1935.C. 149. 


xuyên cả ở trình độ trí tuệ cao lẫn ý thức thông thường. Sự yếu 
kém đó còn là nguồn gốc phát sinh của nhiều chuyện tiếu lâm, 
đại loại như chuyện người Nhật lần đầu tiên nhìn thấy con lạc 
đà thì nhất mực cho đó là giống ngựa có u trên lưng. Đáng 
tiếc, sự việc không chỉ giới hạn ở các chuyện hài hước. Các 
định kiến cứng nhắc trong tư duy thường dẫn đến những hậu 
quả khôn lường. 


Vị trí địa lý của nước Nga thuộc cả hai lục địa Á, Âu trong 
quá khứ lịch sử có liên quan chặt chẽ đến vận mệnh phương 
Đông. Các quan hệ giao tiếp từ xa xưa về chính trị, thương mại 
và văn hoá với các láng giềng châu Á, tôn tại từ thời Đế chế Nga 
Hoàng. Những điều đó đã ảnh hưởng đến trí tuệ các bậc khai 
sáng của nước Nga qua mối quan tâm sâu sắc của họ đối với 
phương Đông nói chung và văn hoá tỉnh thần của nó nói riêng. 
Chẳng hạn, chỉ cần nhắc đến tính đa phong cách “phương Đông” 
trong thơ ca Nga của A. S. Puskin và K. D. Balmonmt, M. lu. 

_Lermontop và A. A. Pheta, S. Ja. Hadxon, V. Ja. Briuxoơp và của 
những nhà thơ khác cũng đủ thấy rõ điều đó. 


Vào đầu thế kỷ XX, bộ môn phương Đông học nước Nga đã 
nổi tiếngvới những công trình của F. I. Serbatxki, V. P. Vaxiliep, 
S. E. Oldenburg, O. O. Rôzenberg, V. M. Alekxeep và nhiều nhà 
khoa học khác. Điều đáng lưu ý là mối quan tâm của những nhà 
nghiên cứu phương Đông rất rộng, đối với đa số họ thì triết học 
không phải là đối tượng nghiên cứu duy nhất và cơ bản. Tuy vậy, 


6 


những thành tựu mà họ đạt được đã mang những dấu ấn, đặc biệt 
trong lnh vực biên dịch, chú giải và khảo cứu các kinh kệ Phật 
giáo. Song đáng tiếc là do tình huống chính trị - tư tưởng được 
hình thành ở Nga thời tiền chiến và mấy chục năm tiếp theo đã 
không tạo điều kiện cho sự phát triển bộ môn nghiên cứu phương 
Đông, mà còn gây cho nó những tác hai ghê gớm. Tất thảy 
những sai lầm đã để lại những khuyết tật cho hầu hết các công 
trình nghiên cứu về phương Đông của Nga. Tuy vậy, cả những 
thời kỳ khó khăn nhất vẫn có những nhà khoa học thể hiện tính 
độc lập họ đã tiến hành các nghiên cứu tầm cỡ thế giới (như 
V.N. Tôpôrốp, A.M. Piatchigorxki, Iu. K. Sutxki v.v...). 


Có những bước ngoặt mang tính quyết định đối với các nhà 
nghiên cứu Nga về triết học phương Đông trong vòng hai mươi 
năm trở lại đây, là việc họ chuyển hướng nghiên cứu theo 
chuyên đề triết học thuần tuý, phần lớn là mở rộng khai thác các 
nguồn tư liệu cực kỳ phức tạp thời Cổ đại và Trung thế kỷ, đặc 
biệt việc chú giải và dịch thuật các tư liệu đó ra ngôn ngữ, khái 
niệm châu Âu. Từ đó sự phân tích lịch sử - triết học được ưu tiên 
tiến hành không chỉ tính đến các nhân tố chính trị và kinh tế - xã 
hội (xã hội học tầm thường vốn chiếm đại đa số trong các công 
trình trước đây), mà chủ yếu là văn bản học văn hoá đại cương, 
mang tính đặc trưng về các truyền thống tỉnh thần. Các nhà 
nghiên cứu đã nhìn nhận các hiện tượng “tư tưởng phương 
Đông” như một nền văn hoá của thế giới, trong đó có lịch sử triết 


7 


học, được mở rộng hơn rất nhiều. Cách đây không lâu, những 
mảng văn hoá phương Đông bị quên lãng thì nay, trong lĩnh vực 
giáo dục nhân văn có những thay đổi đáng kể. Tuy vậy vẫn có 
những khó khăn do thiếu cơ sở văn bản học thích hợp mang tính 
giáo trình. Một nhiệm vụ đặt ra trong việc xuất bản công trình 
này là cố gắng tránh những rập khuôn đã thành thói quen, đồng 
thời trình bày Triết học phương Đông thông qua tính đa dạng về 
phương pháp tiếp cận của nó đối với việc giải quyết các vấn để 
thế giới quan cơ bản. 


Với thể loại của giáo trình, hơn nữa lại là giáo trình nhập 
môn, buộc chúng tôi phải từ bỏ nguyện vọng viển vông “muốn 
thâu tóm toàn bộ các âm thanh” của một nền văn hoá nào đó 
trong các truyền thống phương Đông, thay vào đó bằng “sự phối 
âm của các âm thanh giúp bạn đọc cảm thụ”, nghĩa là cố gắng 
làm thế nào đó để trình bày được một số nhận thức chung về vấn 
đề này. Thông qua việc trình bày các phối âm đó chúng tôi 
muốn tách riêng ra để người nghe có quan niệm về cấu trúc 
chung của vũ trụ, về bản tính con người và ý nghĩa cuộc sống 
của nó, về phương pháp và cọn đường nhận thức chân lý, về mối 
quan hệ giữa truyền thống và hiện đại. 


Chúng tôi hoàn toàn không tự cho mình cố được một “thính 
giác tuyệt đối tốt” để nhận biết và đưa ra một cách đầy đủ các 
âm thanh. Tuy nhiên, khi đưa ra bản phối ám của mình, chúng 


8 


tôi chỉ hy vọng là nó sẽ làm thức đậy trong độc giả sự quan 
tâm đến nhận thức mang tính độc lập, để mọi người thoải mái 
trong sự lựa chọn: Tán thành với các quan điểm lịch sử - triết 
học bị đóng khung trong trong quan điểm lấy cháu Á làm 
trung tâm, hay là thừa nhận sự khác nhau căn bản của các nền 
văn hoá. thiết lập môn lịch sử triết học thế giới mới trên tính 
thần tôn trọng bình đẳng đối với truyền thống của tất cả các 
đân tộc trên hành tỉnh này. 


Cuốn sách này xuất bản được là nhờ có sự ủng hộ về mặt 
tính thần, ý kiến tham khảo và các nhận xét phê bình của các 
đồng nghiệp - Phương Đông học của Viện Triết học, Viện 
Phương Đông học (Mátxcơva và Xanh Pêtécbua) thuộc Viện 
Hàn lâm khoa học Nga. 


CHƯƠNG I 


SỰ PHÁT SINH CỦA TRIẾT HỌC 


Các nhà lịch sử còn phải trả lời cho câu hỏi, tại sao chính thế 
kỷ thứ VỊ trước Công nguyên lại khác với các thế kỷ khác của 
thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên, như một thời kỳ bùng 
nổ của năng lượng trí tuệ. Cho đến nay nhiều tiền đề kinh tế, xã 
hội, chính trị và tỉnh thần cho bước đột phá đó mới được khám 
phá. Bước nhảy vọt trong sự phát triển lực lượng sản xuất, sự 
xuất hiện các quan hệ tiển-hầng, sự suy yếu của cấu trúc họ 
hàng-thân tộc, sự xuất hiện các quốc gia đầu tiên, sự tăng trưởng 
của thế lực đối lập với tôn giáo truyền thống, sự phê phán các 
chủ trương và các quan niệm mang tính chuẩn mực về đạo đức, 
sự tăng cường tỉnh thần phê phán và sự tăng trưởng các tri thức 
khoa học chính là một số nhân tố để từ đó hình thành môi trường 
tỉnh thần thuận lợi cho sự phát sinh triết học diễn ra đồng thời ở 
ba nên văn minh cổ đại: Hi Lạp, Ấn Độ và Trung Hoa. Tính 
chung nhất của nguồn gốc không hề loại trừ nét độc đáo của con 
đường hình thành tri thức triết học đã được hệ thống hoá. 


Ở Ấn Độ, xuyên suốt quá trình hình thành triết học là sự đối 
lập với đạo Bàlamôn vốn dựa vào lễ nghi Vệ-đà và được định 


H 


hình ở bốn sưmhita, hoặc là Vệ-đã (có nghĩa là trí thức), trong 
các tuyển tập, những ca khúc ngợi ca Thượng đế, nhằm đồng hoá 
các tín ngưỡng và phong tục của các bộ lạc. Mỗi một kinh Vệ-đà 
về sau phát triển thành kinh Bàiamôn, tức là trở thành những mô 
phông và chú giải, về sau nữa trở thành áranydaca (các văn bản 
về rừng dành cho những ẩn sĩ sống trong rừng) và cuối cùng trở 
thành những kinh panishad (xuất phát từ cụm từ “ngồi cạnh 
chân của [thầy giáo]”). Cả một khối các bài kinh Vệ-đà được gọi 
là shrwfi, nghĩa là thần khải (khả năng nhận biết tiếng nói vĩnh 
hằng thiêng liêng - N.D.). Các đại biểu của đẳng cấp cao - 
Bàlamôn - được xem là những người kiến giải và hiểu biết chính 
xác về sự uyên thâm của Vệ-đà. Tuy vậy, việc phá vỡ các quan 
hệ bộ lạc, sự khủng hoảng của đạo đức thân tộc đã làm lung lay 
uy tín của những nhà tư tế và lễ nghi mà họ đặt ra. Lần đầu tiên 
những kẻ “tà giáo” đám hoài nghi trị thức hoàn thiện và phong 
tục hủ lậu của Bàlamôn là những người khổ hạnh, những nhà 
truyền giáo. Họ được mệnh đanh là những sửraman (Sa môn) - 
những người “thực hiện sự nỗ lực”. Sự nỗ lực đó không chỉ thuộc 
dạng khổ hạnh về thể xác, mà cả trí tuệ nữa, nghĩa là suy ngẫm 
về những chỉ giáo của Vệ - đà. 

Thế kỷ VI-V trước Công nguyên được đánh dấu bằng việc 
mở rộng nhiều trào lưu phê phán đạo Bàlamôn. Trong số đó 
những trào lưu chính là zđzivika (thuyết định mệnh tự nhiên), 
địainisme (thuyết laina) và đạo Phật. Các hệ thống triết học cơ 


12 


bản của Ấn Độ về sau được hình thành và phát triển trên cơ sở 
của trường phái Shrzaman. Bằng chứng đầu tiên về việc trình bày 
một cách độc lập, mang tính hệ thống triết học Ấn Độ là các 
gutra (kinh, châm ngôn, cách ngôn, ra đời khoảng từ thế kỷ VỊI - 
VI trước Công nguyên đến những thế kỷ đầu sau Công nguyên). 
Về sau triết học Ấn Độ còn phát triển theo xu hướng của sáu hệ 
thống cổ điển là Darshana (Sankhya, lIoga, Nyaya, Vaisheshika, 
Mimâmsa, Vedanta), theo uy tín của Vệ - đà cũng như các trào 
lưu phi chính thống như Chârvâka duy vật, hoặc Lokâyata, 
Djainism và Phật giáo. 


Sự hình thành nền triết học Cổ đại Trung Hoa cũng có nhiều 
nét tương tự. Ở Ấn Độ các tư tưởng triết học được phát hiện 
trong các di tích văn hoá cổ nhất, người ta thấy chúng trong các 
phần của Rigvêđa và Upanishad, còn ở Trung Hoa nằm trong 
Kinh Thi và Kinh Dịch. Các trường phái triết học ở khu vực này 
hay khu vực kia đều được hình thành vào khoảng thế kỷ thứ VI 
trước Công nguyên. Một thời gian dài, ở cả nền hai triết học đều 
khuyết danh, sau đó chúng mới có tác giả với những triết gia vĩ 
đại như Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Lão Tử v.v... 

Nếu ở Ấn Độ nhiều trường phái triết học thường liên quan 
đến đạo Bàlamôn và Phật giáo, thì ở Trung Quốc lại thiên về 


13 


dòng chính thống Nho giáo. Thực vậy, ở Ấn Độ, sự khác nhau 
giữa các trường phái riêng lẻ không hề dẫn tới việc thừa nhận 
một cách chính thức xu hướng triết học nào trong số đó có vai 
trò hàng đầu, trong khi đó ở Trung Quốc, Nho giáo vào thế kỷ 
thứ II trước Công nguyên lại chiếm lĩnh được địa vị độc tôn 
trong hệ tư tưởng nhà nước, đồng thời còn duy trì vị trí đó cho 
đến đầu thế kỷ XX. Bên cạnh Nho giáo là các trường phái tôn 
giáo - triết học khác có ảnh hưởng mạnh không kém như Đạo 
giáo và Phật giáo. 


Triết học Hồi giáo-Arập là một hiện tượng của thời Trung 
thế kỷ, sự hình thành và phát triển của nó phần lớn đều khác với 
quá trình tương tự diễn ra ở các nền văn minh Cổ đại Trung Hoa 
và Ấn Độ. Về thực tế, lịch sử trí tuệ của người Arập bắt đầu từ 
khi xuất hiện Hồi giáo, tức là từ đầu thế kỷ thứ VI. Bản thân tín 
ngưỡng Hồi giáo là sản phẩm của sự tác động qua lại giữa nền 
văn hoá Arập, các tư tưởng Thiên Chúa giáo và đạo Do Thái từng 
được truyền bá khá rộng rãi trên bán đảo Arập cuối thế kỷ VI. 
Trong học thuyết một thân của Môhamed, những thay đổi căn 
bản có liên quan đến sự phân rã các quan hệ bộ tộc và sự hợp 
thành nhà nước thống nhất của người Arập đã được thể hiện rõ 
trong việc thiết lập „na, (còn gợi là công xã), của những người 


14 


nhất mực tin theo tiên tr: của Môhamed. Đó là bước đi ban đầu 
trên con đường dẫn tới sự liên kết mợi người với nhau theo dấu 
hiệu khác biệt với quan hệ họ hàng ruột thịt; đồng thời cũng là 
bước khởi đầu của sự hình thành nhà nước. 


Trong cơ sở của học thuyết đạo Hồi có kinh Koran và sunna 
với những bài kinh được “biên tập” vào cuối thế kỷ IX. Tuy vậy, 
không có sách kinh Hồi giáo nào, không một truyền thuyết nào 
có thể trả lời cho tất cả các vấn đề do cuộc sống đặt ra, đặc biệt 
trong xã hội Hồi giáo đang phát triển. Vì thế đã xuất hiện 
“những nguồn gốc” bổ sung - #/i4s (“phán đoán về loại suy”) và 
ÿ ma (“ý kiến nhất trí”) cho phép kiến giải một cách rộng rãi 
kinh Koran và s#wwa. Sự kiến giải Hồi giáo (exègètikos - tiếng 
HiLạp) đã hình thành bốn trường phái hợp pháp (mazơkhaba), 
hai trong số này (haniphif và sapbhit) là những phái tự do, còn hai 
phái khác (hanbaiit và maliki) là những phái bảo thủ. Có thể 
hiểu quan điểm của những người thuộc phái zaziikír từ khẳng 
định của Malicu ben Anaxu (chết năm 795) nhà sáng lập ra phái 
này, cho rằng “niềm tin là bắt buộc, còn nghi vấn là lầm lỗi của 
tà giáo”. Kết quả của sự tranh tài giữa hai xu hướng trái ngược 
nhau trong kiến giải của Hồi giáo là sự xuất hiện thần học kinh 


viện - kalam. 


Không chỉ có luận chiến trong nội bộ Hồi giáo, mà cả tính 
cần thiết phải thối bùng việc phê phán nhằm vào giáo lý đạo Hồi 
từ phía những người không chấp nhận thần tượng của nó, cũng 


15 


như từ Thiên Chúa giáo và đạo Do Thái, đã khích lệ các 
muiakalim - tức là những người bảo vệ kafam - chú ý tới luận cứ 


logic. 


Sự xuất hiện các trường phái triết học riêng ở Arập có liên 
quan trực tiếp đến công việc dịch thuật. Những người Thiên 
Chúa giáo Xiry đầu tiên đã giới thiệu cho người Arập với những 
tác phẩm của các nhà tư tưởng Cổ đại. Ảnh hưởng lớn nhất đối 
với sự phát triển của triết học Arập là các tác phẩm của Arixtốt, 
vì vậy không phải ngẫu nhiên xuất hiện “chủ nghĩa tiêu dao 
phương Đông” (Theo truyền thuyết, Arixtốt dạy và học trong các 
cuộc dạo chơi - ND). 


Các cuộc tranh luận về nguồn gốc và đặc thù của chủ nghĩa 
tiêu đao phương Đông trong các nhóm khoa học vẫn không hề 
chấm dứt. Trải qua thời gian khá dài trong tư liệu Âu châu có 
một ý kiến áp đảo quá đáng về tình trạng học (eo của triết học 
Arập. Ví dụ như Hêgen đã khẳng định, nền triết học đó không 
mang tính độc lập, không “có các trình độ độc đáo trong tiến 
trình phát triển triết học”. Hoặc theo E. Rênan, ““Tất cả những gì 
mà các nước phương Đông nói tiếng xêmif (ngôn ngữ cổ chung 
cho các nước khu vực giáp ranh Á-Phi - ND) đạt được vào thời 
Trung thế kỷ trong lĩnh vực triết học theo đúng nghĩa của nó, 
đều mượn của người Hi Lạp". 


Trong nền tảng các học thuyết do những người theo chỉ 
nghĩa tiêu dao phương Đông đề xướng, có chủ nghĩa Arixtốt đã 


16 


được “Tân Platôn hoá”. Một phần nguyên nhân của việc này là 
sự làm quen với các tư tưởng của Arixtốt thông qua Thần học 
Arixtốt và Cuốn sách về các nguyên nhân được dịch ra tiếng 
Arập theo sáng kiến của nhà triết học Arập đầu tiên là al-Kindi. 
Tác phẩm Thân học gôm các trích đoạn từ Ennead của Plotin (4- 
6) và các bài văn đơn lẻ của chính Arixtốt, còn Cưốn sách về các 
nguyên nhân là tác phẩm của Prôcl - Cơ sở đầu tiên của thần 
học. 


Sự phát triển tiếp theo không phải là hậu quả của “sự sơ 
suất”, sự nhẹ dạ cả tin hay là sự đốt nát của những người theo 
chủ nghĩa tiêu đao phương Đông, mà đúng hơn là họ không đó 
“khả năng phê phán”. Việc nắm bắt chủ nghĩa Arixtốt đã được 
tân Platôn hoá đều là sự lựa chọn tự giác có tính toán từ trước. 


4 
* * 


Khác với Hi Lạp, ở Ấn Độ và Trung Hoa sự quá độ từ thần 
thoại sang triết học trên cơ sở nghỉ lễ được hình thành một cách 
mạnh mẽ và bám rễ một cách lạ thường. 

Ở Ấn Độ, hạt nhân của lễ nghỉ là đồ hiến tế. Vệ đà, 
Aranyaka, Upanishad, tức là các bài văn mà từ đó về sau hình 
thành các học thuyết lý luận, có xu hướng không phải về mặt 
nhận thức, mà thiên về thực tiển-bất tử học. Các tác giả của 


17 


những bài văn ấy quan tâm hơn hết không phải vấn đề có sự bất 
tử hay không, mà là việc làm thế nào để đạt được sự bất tử đó. 
Họ đạt được sự bất tử nhờ loại tri thức lễ nghi đặc biệt với “dấu 
hiệu hồi tưởng mạnh và kéo dài với đặc trưng về hình tượng này 
hay khác (mifologema v.v...), kéo theo hành vị lễ nghi bề ngoài 
tương ứng dưới hình thức lời nói / hoặc là thể xác”. Lễ nghỉ thể 
xác dân đân được thay bằng lời nói và tâm tư. Những người giữ 
gìn các tập quán về lễ nghi và những người để xướng lễ nghi đó 
là tầng lớp đặc biệt — gọi là ru, nhiếp chính và các thầy. 


Trước đây chúng ta từng nói về ý nghĩa to lớn của lễ nghĩ 
trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống Trung Hoa. Vai trò 
mang tính quyết định của lễ nghĩ trong sự hình thành triết học, 
hơn nữa có một ý kiến rất phổ biến cho rằng, ở Trung Hoa nhìn 
chung thiếu thần thoại “đích thực”, bởi vì một là, truyền thống 
thân thoại ở đây thường gắn liền với những nhân vật lịch sử nhất 
định, hai là, thần thoại được quan niệm một cách thiên lệch dưới 
dạng các mẩu chuyện riêng lẻ chứ không phải là những thần 
thoại mang tính chỉnh thể. 


Nếu như ở Ấn Độ lễ nghỉ mà chúng ta đã từng nói đến, có xu 
hướng thực tiến - bất tử học, thì ở Trung Hoa lễ nghi nhằm định 
hướng duy trì trật tự của thế giới hiện tượng và sự sắp đặt các 


' Xem thêm: Xemenxop V.S. Bkhagavadghita trong phê phán khoa học 
truyền thống và liện đại. M., 1985, tr. 61 và các trang tiếp theo. 


18 


quan hệ giữa nó với thế giới phi hiện tượng. LỄ nghi có nhiệm vụ 
làm điều hoà trời - tự nhiên, đất-xã hội và con người. Ở đây sự 
chú trọng vào định hướng xã hội được biểu hiện một cách rõ rệt. 
Điều đáng chú ý là người ta cho âm nhạc đóng vai trò đặc 
biệt trong việc duy trì sự hài hoà. Âm thanh đầu tiên được nói 
đến trong các đoạn văn nổi tiếng liên quan đến vũ trụ luận. 
Chẳng hạn vấn đề này được đề cập tới trong bách khoa thư về 
văn hoá tinh thân của thời kỳ Xuân thu: “Nguồn gốc âm nhạc 
cực kỳ xa-thảm. Nó được sinh ra [cùng với cái] cao siêu-mạnh 
mẽ, rồi lại đi vào {đạo| duy nhất vĩ đại. [Đạo] duy nhất vĩ đại 
sinh ra lưỡng nghĩ, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng. Khi biến dịch, mối 
tương quan này [do] tính chất trái ngược nhau về âm và dương 
mà sinh ra đơn âm {tượng]. [Khi tác động lẫn nhau], như là sự 
hỗn độn, [các tượng âm thanh] phân rã lại hợp thành, hợp thành 
rồi lại tan rã — [tất thảy điều đó chúng ta} xem là qui luật vĩnh 


91 


cửu của trời-tự nhiên””, 
Mô hình vũ trụ Trung Hoa mô tả thế giới phái sinh như là sự 
hoà âm, trong đó âm chủ được gọi là Âm Chuông Vàng, biểu 


hiện tương tự như Đạo. 


' Trích theo: Tkachenco G.A. Vũ trụ, âm nhạc, lễ nghị. Thân thoại và mỹ 
học trong "'Lã thị Xuân thu”. M., 1990, tr. 41. 


19 


Theo quan niệm của người Trung Hoa thì âm nhạc là trời 
ban cho thánh nhân từ cổ xưa, mang tính huyền bí. Nó bao hàm 
“trì thức của tổ tiên”, được làm cho dễ hiểu bằng các tương quan 
về tượng số". 


Nhạc lễ — “mang tính chính xác”, nó làm cho âm thanh đầu 
tiên vang lên như sự hoà âm, sự phối âm lý tưởng. Và lại, 
giống như nhạc cụ đời hỏi sự điểu chỉnh nhịp điệu, nhạc lễ 
cũng bị “can thiệp” do tác động từ bên ngoài, lý do ở chỗ nó 
đời hỏi từ thời này đến thời khác phải có sự điều chỉnh, sửa 
đổi. Thánh nhân thường có vai trò điều phối khi thực hiện 
công việc như vậy”. 


Nhịp căn bản được phát ra từ rung fâm, và mọi âm thanh 
đêu bắt nguồn từ đó. Càng xa frưng fâm bao nhiêu thì âm thanh 
càng bị lạc lõng bấy nhiêu, càng xa rời cái Trật tự- Chân lý bấy 
nhiêu. Chính vì vậy mà cần phải quay về nguồn, về cái cổ xưa để 
tìm đến sự phân bố văn hoá Trung Hoa nói chung và nghiên cứu 
nó nói riêng. Con đường nhận thức không phải được hướng vào 
việc phát minh ra cái mới, mà là sự quay về với quá khứ, về cái 
gì đó “được gọi là cơ sở của những cái đã có” mà tổ tiên xa xưa 
đạt được. 


! Sd, tr. 45. 
? Sdd, tr. 60 —- 6Ì. 


20 


Việc coi trọng tính uy nghiêm của lễ nghỉ Củng như vai trò 
nhất định của nó trong nguồn gốc tư tưởng triết học Ấn Độ và 
Trung Hoa đã quy định một cách cứng nhắc giới hạn của các 
cuộc tranh luận triết học. Nếu thân thoại bằng chuyến bay vào 
mộng ảo của con người với đặc trưng của nó cho phép để xuất 
tính đa phương án về mô hình thế giới mở ra khả năng đa dạng 
của tranh luận, của phương pháp lý luận hoá, thì lễ nghỉ lại hạn 
chế một cách ngặt nghèo phương án đó, đồng thời gắn chặt phản 
tư với truyền thống. 


Cơ chế cản trở cái mới trong thế giới Hồi giáo lại khác. Ö 
đây cần nói thêm là nguồn gốc triết học không liên quan trực 
tiếp với thần thoại. Các nguồn tư liệu thành văn với những bằng 
chứng rất nghèo nàn về tác phẩm thần thoại trong môi trường 
Arập. Sự phản tư lý luận của người Arập trên thực tế đều bắt 
nguồn từ việc tiếp xúc với đạo Hỏi. Những giáo điều cơ bản của 
giáo lý Hồi giáo (tín điều định mệnh được thể hiện một cách 
mạnh mẽ, niềm tin đến cùng vào truyền thuyết luôn luôn đúng 
của Môhamed, khẳng định luật lệ chuẩn mực của Thánh Ala với 
tư cách là thứ luật bất di bất dịch v.v...) được diễn đạt với phong 
cách tư duy kinh thánh hoá. Chúng tôi xin nhắc lại một điều là 
quyền tự phán xét còn gọi là ;//khad đã bị cấm tới hai thế kỷ kể 
từ khi xuất hiện đạo Hồi. Ngay cả những bộ óc độc lập nhất 
cũng không được phép bàn luận hoặc bài bác “các chuẩn mực 
xuất phát điểm”, đồng thời cho rằng, “các xuất phát điểm đó là 
những thứ thân thánh ở tâm cao hơn trí tuệ con người, chính vì 


21 


vậy mà phải thừa nhận chúng, mặc dù nguyên nhân của chúng 


1 


chưa rổ”. 


Tất cả những điều nói trên không có nghĩa là ở phương 
Đông xét về toàn diện, và không có khả năng thoát ra khỏi 
truyền thống, các ý kiến khác nhau, đa phương ấn tíong xu 
hướng phản tư được chấp nhận. Tuy nhiên, lịch sử phát triển tư 
duy thuộc phạm vi nghiên cứu cho thấy, đến cuối thế kỷ XVII 
phong cách chuẩn mực của tư duy khác nhau, thoát ra khỏi 
truyền thống mới được phát triển. 


Để đưa ra kết luận về những gì đã đề cập tới trên đây, chúng 
tôi muốn bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn của mình với nhận định 
của các tác giả đưa ra cách đây không lâu, rằng chúng tôi cũng 
như họ đều có mục đích khắc phục quan điểm lấy cháu Â làm 
trung tâm về phương điện lịch sử triết học: “Nền triết học theo 
nghĩa rộng của từ, đã xuất hiện trên thế giới này không phải chỉ 
có một, mà nhiều lần và ở nhiều nơi. Chỉ có sự ngộ nhận thiếu 
sáng suốt của chúng ta mới cản trở ý thức về khả năng phổ biến 
các trường phái triết học phong phú về tư tưởng và tỉnh tế về 
luận cứ đến toàn thế giới”. 


! Tạm Rusd. Phản bác của phản bác. Tr. 513. 


? Solomon R.C. and Higgins K.M. A Shori History oƑ Phiosophy. - N.Y. 
- Oxf., 1996, c.5-6. 


22 


CHƯƠNG II 


NGUỒN GỐC 
VÀ CẤU TRÚC VŨ TRỤ 


Điều gì đã làm các nhà triết học đầu tiên băn khoăn, những 
suy tư về các vấn đề nào đã gây ra không chỉ các cuộc thảo luận, 
tranh luận, mà cả cuộc đấu tranh ác liệt trong lĩnh vực của họ? 
Có thể nhận thấy rằng, đó là những vấn để muôn thuở, bởi vì, 
chừng nào còn tồn tại con người tư duy thì nó còn tiếp tục đặt 
vấn đề thế giới là gì và ý nghĩa tồn tại của chính con người ra 
sao trong thế giới đó? 


Bức tranh thần thoại về vũ trụ không phân biệt được cái thực 
và cái ảo, không tách biệt được con người với thế giới xung 
quanh, mà ngược lại còn làm sống động thế giới đó khi nhân hoá 
nó. Những thần thoại cổ nhất thường mô tả nguồn gốc của vũ trụ 
giống như sự sinh thành mang tính sinh học. Trong thần thoại 
của những người Ấn Độ là sự kết hôn giữa trời và đất. Trong 
tưởng tượng của người Trung Hoa cổ thì từ khối đen mù mịt vô 
hình đã sinh ra hai lực lượng xác lập trật tự của thế giới; một 


23 


mang dương tính của đàn ông làm nhiệm vụ điều hành bầu trời, 
một mang âm tính biểu hiện cho đàn bà quản lý dưới đất. 


Về căn bản khi con người do va chạm với cái ác giống như 
hiện tượng của thế lực tự nhiên thì cho rằng, cái ác đó chỉ là các 
thế lực siêu nhiên. Song, chủ nhân của cái ác lại chính là con 
người, người khác tộc hoặc thậm chí ngay cả những người cùng 
bộ tộc, cho nên, điều đó đã buộc người ta nghi ngờ các quan 
niệm vốn đã thành thói quen. Nỗi khổ của con người từng biểu 
hiện trong mọi hình thức khác nhau của nó, là một kích thích 
cho những suy tư, tìm tòi các ý nghĩa sâu xa. Ở nghĩa này huyền 
thoại về Phật (Bụt) là một biểu tượng tiêu biểu. Người con trai 
của ông vua một bộ lạc Ấn Đệ Shakya có tên là Xiddhârtha sinh 
ra từ đồng họ Gautama, từng sống một cuộc đời sung túc trong 
cung điện và không hay biết gì sự đời, cho đến khi bước ra khỏi 
cung điện gặp một người già nua, một người đói rách, một đấm 
tang và cuối cùng là một người hành khất. Bốn cuộc gặp gỡ này 
đã làm xúc động Xiddhârtha, một người chưa từng biết trên đời 
này còn có cả nỗi thống khổ. Điều đó đã thúc đẩy chàng từ giã 
cung điện để bắt đầu một cuộc đời khổ hạnh. Sau sáu năm hoài 
nghỉ và tìm kiếm, chàng đã đạt được sự giác ngộ. Xiddhârtha đã 
trở thành “người giác ngộ”, nghĩa là thành Phật khi nhận thấy 
rằng, cuộc đời trên thế gian này đầy rẫy những khổ đau, rằng 
khổ đau có nguyên nhân và có thể làm giảm được khổ đau nếu 
biết phương pháp tránh nó (Tứ diệu để). 


24 


Không thoả mãn với việc mô tả mang tính thần thoại về sự 
xuất hiện của thế giới, các nhà tư tưởng cổ đại cũng như một số 
nhà thông thái Upanishad là Uđalac, đã bất đầu đặt vấn đề: “Tại 
sao lại như thế? Tại sao từ cái Không sinh ra cái Hiện hữu?” - 
Và họ trả lời: “Không, từ đầu ... (tất thảy) đều là cái Hiện hữu 
rồi, nó là cái có một không hai, vậy lấy đâu ra cái gốc của nó 
(hình hài), chẳng lẽ không phải trong thức ăn?.. Nếu thức ăn là 
mầm mống, hãy tìm cội nguồn trong than hồng. Nếu than hồng 
là mầm mống, hãy tìm cội nguồn trong cái Hiện hữu. Tất thảy sự 
tạo tác ấy đều có nguồn gốc trong Hiện hữu, thâm nhập vào Hiện 
hữu, dựa vào Hiện hữu””. Như vậy, các nhà tư tưởng khi bác bỏ 
sự giải thích mang tính thần thoại về “sinh thành”, đã khẳng định 
“tính nguyên nhân” của sự xuất hiện thế giới. 


Quan niệm vũ trụ, thế giới và các quy luật thường nhiên đều 
bắt nguồn từ Khởi thuỷ, đều phụ thuộc vào việc hiểu như thế nào 
Khởi thuỷ. Theo truyền thống triết học của Hinđu thì Khởi thuỷ 
luôn được giải thích như cái Tuyệt đối, như nguyên tắc Tối 
thượng không lệ thuộc sự mô tả hoặc bất kỳ một định nghĩa nào. 
Trong các kinh Upanishad, cái tuyệt đối được gọt là amshara, 
nghĩa là “bất diệt”, đồng thời nhận định rằng, “Cái Tuyệt đối 
không phải to lớn vô biên, không phải bé nhỏ đến mức không thể 
đo được, không ngắn, không dài, không nóng, không ẩm ướt... 


° Chhandogia-upanixada VL 2, 2; 8, 4. 


25 


Nó không có bóng sáng, bóng tối, gió, không gian, sức hấp dẫn, 
hương, vị, mắt, tai, tiếng nói, lý trí, ánh sáng, ý chí, miệng, chất, 
bên trong và bên ngoài”. 


Trong trường ca M#ahábhárata trong kinh Vệ đà và 
Upanishad được tiếp tục phát triển, có nhiều bài mang nội dung 
triết học. Cụ thể trong “Bhagavadgita” (còn gọi là Chí tôn ca - 
ND), trước khi cuộc chiến bắt đầu xẩy ra giữa hai bộ tộc thù 
địch, trong giây phút đầy kịch tính thì trước mặt nhân vật chính 
trong trường ca nói trên là Arjuna xuất hiện một vấn đề vô cùng 
gay cấn về sự sống và cái chết, về ý nghĩa và thực chất của tồn 
tại. Vấn để này được Krishna (biểu tượng trần thế của thần 
Vishnu) giải thích như là sự khác nhau giữa tồn tại chân lý và thế 
giới trần tục. Tồn tại chân lý là Brakhman tối cao, còn gợi là 
'“Tồn tại vĩnh hằng”, không sinh, không diệt, vừa xuyên suốt lại 
vừa nằm ngoài giới hạn của thế giới đó (“gọi là ngoài giới hạn 
bởi vì theo thực chất bí ẩn mà nói nó không bao giờ xuất hiện”). 


Điều làm toàn thế giới này thấm nhuần, 
Không hề bị huỷ, hãy phân minh 
Chỉ những tấm thân là tạm bợ, 


Cái điển hình mẫu mực nhất; nó là vĩnh hằng. 


! Brihadaranhiaka-upanixada IV. 5, 15 và HL 8, 8. 
26 


Nó không chết, cũng không gì đo được: 
Vì thế hãy chiến đấu và cũng đừng lo sợ!" 


Tính thiên lệch trong việc xem xét cái Tuyệt đối dưới các 
khái niệm tiêu cực đã lý giải cho sự im lặng của các nhà thông 
thái trong Upanishad. Thay cho việc trả lời vấn đề bản chất chân 
lý của Bàlamôn là sự im lặng của Phật, đúng ra là Phật đã từ chối 
việc bàn luận các vấn đề siêu hình. Cần phải nói rằng, Phật giáo 
không đặt ra và giải quyết vấn để dường như đã được chứng 
minh về mặt lôgic và tất yếu của khởi thuỷ thế giới. Theo truyền 
thuyết, Thích Ca Mâu Ni từng nói rằng Ngài không hề quan tâm 
đến việc ai điều khiển mũi tên, hoặc mũi tên đó bay đi đâu, đối 
với Ngài, điều quan trọng là trả lời cho câu hỏi, làm thế nào để 
cứu con người thoát khỏi tai nạn do mũi tên ấy gây ra. Về sau 
các Phật tử mới thừa nhận sự tồn tại của cái hiện hữu-chân lý, 
song, cái đó lại được họ giải thích không giống nhau. 

Một số sarvástxváda (những người theo học thuyết tồn tại 
đồng thời của quá khứ, hiện tại và tương lai - ND) hiểu cái hiện 
hữu- chân lý như là tập hợp của các điarma (pháp), của những 
hiện thực nào đó tồn tại vĩnh hằng. Số khác là sunyavađina 
(những người theo chủ nghĩa hư vô - ND) lại khẳng định rằng, 


' Bhagavadgita H, 17, 18. 


237 


cái hiện hữu - chân lý là hư không vô tính -s/yara. Bởi vì 
không thể nói được nó có hay không - có, rằng nó có và 
không - có, rằng nó không có và không không - có. Số thứ ba 
(vidznyanavadin - lôgachar) nói về ý thức - huyền diệu thống 
nhất mà trên bề mặt của nó có những dấu hiệu - pháp trôi nổi. 


Nhìn chung, chúng ta có thể nhận thấy rằng, quan niệm điển 
hình nhất đối với phân lớn các trường phái triết học Ấn Độ là 
quan niệm về cái Tuyệt đối không giống như Thượng đế đã được 
nhân hoá, mà là một nguyên lý siêu hình phi nhân cách. Về mặt 
này nhiều người nhận thấy sự khác biệt của nó với triết học Hi 
Lạp ở chỗ, triết học Hi Lạp suy xét cái Tuyệt đối và sự tạo tác 


một cách cụ thể hơn. 


Giải đáp vấn để Khởi thuỷ là gì sẽ không thể gọi là đầy đủ 
nếu thiếu việc liên hệ nố với “cái đang tồn tại” do nó sinh ra. 
Thế giới quanh ta là gì, nguồn gốc của nó ra sao, có thể thay đối, 
cải tạo được gì trong nó, vai trò của con người trong thế giới đó 
như thế nào — đó chính là những vấn đề do các nhà triết học đưa 
ra không phụ thuộc vào thời gian và địa điểm mà họ sống. 

Sở đĩ truyền thống triết học Ấn Độ nổi tiếng là do có nhiều 
cách trả lời các vấn đề bản thể luận. Ở đây hình thành ba phương 
ấn của những quan điểm cơ bản - nhất nguyên luận, nhị nguyên 
luận và đa nguyên luận triết học. Chúng ta bắt đầu bằng việc 
28 


xem xét phương án thứ ba. Hệ thống Vaisheshika (có nghĩa là 
tính đặc thù - ND)', là một trong những hệ thống đầu tiên (nếu 
không cho là sớm nhất) muốn xác định cấu trúc logic của tồn tại, 
đồng thời cũng là hệ thống đầu tiên ở Ấn Độ sử dụng ngôn ngữ 
phạm trù triết học về phương diện này”. 


Với tư cách là một hệ thống triết học tôn giáo, trường phái 
Vaisheshika thừa nhận sự hiện diện của Thượng đế trong quá 
trình phát sinh của vũ trụ. Tuy nhiên Thượng đế - Ishvara (chúa 
tế của vũ trụ - ND) không sáng tạo ra thế giới từ hư vô. Đúng 
hơn, Thượng đế thực hiện “chức năng theo dõi” các hiện tượng 
tự phát mang tính vĩnh hằng như chính bản thân Ngài. Cú va 
chạm làm chuyển động các nguyên tử là z4risia, thể hiện 
không chỉ giản đơn nguyện vọng của Thượng đế, mà cả “qui 
luật của nghiệp” bất cần cầu?. 

Chúng ta thử làm rõ vấn đề nói trên xem sao. Trước hết, các 
yếu tố tự phát quan trọng — mahábhuza (còn gọi là yếu tố lớn) là 
gì? Đó là những yếu tố vũ trụ đầu tiên mà khi nói tới chúng thì 


' Vaisheshika còn có tên là “thắng luận”, trong đó chữ “thắng” còn có 
nghĩa là “phân biệt”. 


? Xem thêm: Lưxencô V,G. Triết học rự nhiên ở Ấn Độ: Thuyết nguyên 
tử của trường phái Vaisesic. M., 1986. 


‡ Sđd, tr. 85. 


29 


người ta nhớ ra rằng, dường như đã từng gặp chúng ở trong, 
Upanishad rồi. Trong danh mục liệt kê mang tính cổ điển về 
Vaisheshika bao hàm năm yếu tố tự phát: đất, nước, lửa, không 
khí và økasha (tương ứng với bộ phận âm thanh). Sự bổ sung 
thêm akasha được giải thích là do nhiều Vaisheshika đã giả định 
tiêu chuẩn về những yếu tố tự phát quan trọng tương ứng chúng 
với các bộ phận cảm xúc nằm ngoài cơ thể, đó là indriya (các 
giác quan, nhờ chúng mà chúng ta nhận biết được thế giới hiện 
tượng - ND). “Năm thực thể, bát đầu từ đất, được sinh ra bởi các 
yếu tố vật chất của inđriya và được phân biệt bởi các tính chất 
đặc biệt mà mỗi một yếu tố đó được cảm nhận bằng các indriya 
có hình dạng bể ngoài tương ứng”. Việc nhập âm thanh vào 
hàng các yếu tố tự phát của vũ trụ là phù hợp với mục đích 
chung cho tất cả các hệ thống triết học Bàlamôn trong việc quy 
cho Vệ đà có quan điểm về hiện tượng bản thể luận tổn tại độc 
lập không phụ thuộc vào con người. 


Mahabhuta có hai hình thức: hình thức nguyên nhân phân 
chia rational các nguyên tử ở thời kỳ đêm đen của vũ trụ và khởi 
đâu của tạo tác thế giới; hình thức hậu quả là các vật thể, cơ 
quan cảm xúc và các khách thể được hình thành từ các nguyên 
tử?. Tư tưởng về nguyên tử như một hạt nhỏ bé chưa hề có trong 


' Sđd, tr. 75. 
? Sd4, tr. 73. 


30 


truyền thống Vệ đà. Các quan niệm về nguyên tử ở Ấn Độ được 
phát triển ở các trường phái lớn ngoài truyền thống Vệ đà, tức là 
ở đạo Phật, thuyết Jaina và AjJivica. 

Vaisheshika phân loại các nguyên tử theo những yếu tố tự 
phát (chỉ trừ akasha, bởi vì nó không có hình thể, mà chỉ là một 
bộ phận nằm trong cơ quan thính giác). Các nguyên tử khác 
nhau về chất tương ứng với đặc thù của từng yếu tố tự phát. Các 
nguyên tử của đất có mùi, vị, màu sắc, sờ thấy được; các nguyên 
tử của nước có vị, màu sắc, sờ thấy được; các nguyên tử của lửa 
có màu sắc, sờ thấy được; các nguyên tử của không khí chỉ sờ 
thấy được mà thôi. Các nguyên tử không thể chuyển động được 
nếu không có sự tác động từ bên ngoài. Trong thời kỳ “sáng tạo 
thế giới”, sự tác động đó xuất phát từ vị thần tối cao là Ishvara 


thông qua adrishta. 


Người ta cho rằng, Vaisheshika sơ kỳ là triết học tự nhiên 
thuần tuý, bởi vì nó quan tâm hơn hết đến cấu trúc của tồn tại và 
tính nhân quả vật chất của nó. Tuy vậy, quan điểm đó không 
phù hợp với truyền thống chung của Ấn Độ về tính xác thực của 
sự giải thoát cần thiết. Vì vậy trong Vaisheshika hậu kỳ được 
trình bày dưới dạng cổ điển, có sự chú trọng hơn tới ảrisbia. 
Adrishta thay cho sự gián đoạn giữa nguyên nhân vật chất và 
tỉnh thần. Vả lại, nguyên nhân tỉnh thần trở thành bao trùm và 


31 


mang tính quyết định: nguyên nhân vật chất đã hoạt động trên 
phương diện đạo đức. 


Trong học thuyết của Vaisheshika, cú va đập (adrista) có ba 
ý nghĩa: thứ nhất, ý nghĩa vũ trụ - tác động đầu tiên mở đầu việc 
tạo tác dẫn đến sự chuyển động của các nguyên tử, thứ hai, ý 
nghĩa vật lý - các nguyên nhân không nhìn thấy bằng mắt thường 
của vận động tự nhiên; và ý ngiữa thứ ba là đạo đức. Một trong 
những điểm khác biệt theo thuyết nguyên tử của Vaisheshika so 
với thuyết nguyên tử Đêmôcrit chính là ở chỗ, nếu Đêmôcrit giải 
thích các quá trình nguồn gốc của vũ trụ như những quá trình cơ 
học - tự nhiên (các quá trình xuất hiện và huỷ diệt của thế giới 
do sự vận động vĩnh cửu của các nguyên tử, lúc hợp, lúc tan) thì 
Vaisheshika nhận thấy trong các quá trình đó có sự hoạt động 
của các pháp, bởi vì theo truyền thống Ấn Độ thì thế giới phát 
triển theo các qui luật đạo đức. Nói một cách đại thể là, các 
nguyên tử trong Vaisheshika nhờ có các adrista để tạo ra không 
chỉ bức tranh vật lý của thế giới mà còn cả đạo đức nữa. Đối với 
các Vaisheshika, các quá trình thế giới được quyết định không 
phải bởi những nguyên nhân cơ học gây ra sự va chạm của các 
nguyên tử v.v.... mà bởi các nguyên nhân đạo đức như sự báo 
ứng đối với những hành vị của con người, 4y luật của nghiệp 


tác động thông qua các adrista. 


32 


Người ta cho rằng, đối lập với hệ thống Vaisheshika là bản 
thể luận của Shankara (thế kỷ VII - IX) - người sáng lập ra luận 
chiến nhất nguyên Advaia-vêđaa (advaita - “tuyệt đối không 
nhị nguyên”, vềđawa - “hoàn thiện của Vệ đà - ND”). Shankara 
đã phê phán tất cả các hệ thống triết học ngoài Vêđanta, trong đó 
cố Vaisheshika. Mặt khác, luận chiến của ông có một mục đích 
cơ bản cuối cùng là phản bác học thuyết về nguyên tử. 

Sự bất hoà căn bản của Advaita-vêđanta với Vaisheshika ở 
những điểm sau. Điểm thứ nhất - quan niệm về tính liên tục của 
thực thể, ngược với tính gián đoạn mà trường phát Valisheshika 
khẳng định. Điểm thứ hai - khẳng định sự đồng nhất giữa 
nguyên nhân và kết quả là khác với quan điểm của Vaisheshika 
vốn bảo lưu quan điểm cho rằng, kết quả không phải là khởi đầu 
của cái mới mà cái mới này không nằm trong nguyên nhân. 
Điểm thứ ba - thừa nhận nguyên nhân của tất thảy cái hiện hữu 
là Brâhman chứ không phải các zdrist. 


Theo Shankara, vũ trụ được hình thành bởi những ánh sáng 
lấp lánh mang tính mầu nhiệm máyá - tức là bức mành, hoặc là 
do ảnh mang tính ma thuật che lấp bản chất bất biến khác như 
Brâhmana. Cũng giống trường hợp sợi dây thừng trong tay nhà 
ảo thuật làm người ta ngỡ là con rắn, còn vỏ sò nhìn từ xa làm 
người ta lầm tưởng là thỏi bạc, thế giới hiện tượng cũng mang 


tính đo ảnh như vậy. Brahman tối cao bị mất các đặc tính, nó 


33 


luôn tự đồng nhất và thống nhất. Còn ảo ảnh của thế giới xuất 
hiện do máy4, về thực chất của nó mà nói thì làm sao mà biết 
được thực hư thế nào (avidy4). 


Thế giới không thể là hậu quả của nguyên nhân, bởi vì 
nguyên nhân và hậu quả là đồng nhất: “quả” chỉ là tên gọi cho 
cái Tồn tại, nó không bao giờ bị thay đổi. Ở một trong những 
chú giải của mình Shankara nói về các vật dụng làm bằng kim 
loại, rằng “chúng lấy cái ban đầu trong ngôn từ”, đồng thời còn 
nhận định thêm rằng, không phải tự thân chúng có thật, mà bởi 
tại bản thân chúng là kim loại. “Hậu quả - đúng ra chỉ là hình 
thức ngôn từ, là cách nói mà thôi”. 


Theo Shankara, “trạng thái mà trong đó các tên gọi và hình 
thức biểu hiện, là khác hẳn với trạng thái khi không có sự biểu 
hiện của những cái đó. Vì vậy, mặc dù hậu quả cũng tồn tại như 
là cái khó phân biệt từ nguyên nhân đến sáng tạo theo quan điểm 
phân biệt trạng thái, nó vẫn bị xem là cái chưa hề có trước [động 
cử] của sự sáng tạo... Do trong thế giới có sự sắp đặt, chẳng hạn, 
vật được gọi là tôn tại khi sự biểu hiện của nó thông qua tên gọi 
và hình hài, cho nên, để chịu nhường trước quan niệm thông 
thường người ta mới nói rằng, thế giới không tồn tại trƯỚc Sự 
xuất hiện của nó dưới các tên gọi và hình hài”. 


! Trích theo: Ixaeev N.V. Shankara và triết học Ấn Độ. M., 1991, tr. 87. 
? S4, tr. 91. 


34 


Shankara cho rằng, tâm hồn có trạng thái bản thể giống thần 
Ishvara, về nguyên tắc nó khác hẳn với tất cả hiện tượng còn lại 
của thế giới: “Tính vĩnh hằng của tâm hồn được rút ra từ các bài 
kinh, cho nên tính vô sinh và thường hằng của tự nhiên [là vốn 
có] của Brâhman bất biến, thể hiện một cách [mạnh mẽ] như 
Brâhman và tâm cá nhân””. 


Tâm - đjva vì đồng nhất với Braãhman cho nên cũng là vĩnh 
hằng, nó không có khởi đầu cũng không bị huỷ diệt. Tuy nhiên, 
ở tầm thế giới kinh nghiệm có vô số tâm hồn, đó là cái “có liên 
quan đến sự tiến hoá trước đó, mà sự tiến hoá này đã diễn ra một 
cách tổng thể trong môi trường của aw4yø (vô mình - ND) và 
ban phát cho tâm hồn một cá tính mà lịch sử kiếp sống trước đây 
của nó được cô đọng lại””. Từ trước tới nay, chừng nào tâm hón 
còn nằm trong hệ thống của cơ thể - lý trí - cảm xúc, nó vẫn chỉ 
còn là sự tương tự, là hình ảnh của Brahman, bởi vì nó mang tính 
vô số, không hoà tan làm một với Brâhman. 

Theo ý kiến của Shankara thì vẫn còn cách giải thích khác 
về tính vô số của tâm. Ông nói rằng, a&asha thống nhất (tức là 
môi trường không khí), dường như bị chia nhỏ bởi các lọ đất 
nung được sắp xếp cạnh nhau. Chỉ cần cất bô các lọ ấy đi thì sự 


! Sd, 
? Sđd, tr. 116. 


35 


thống nhất ban đầu của œkœsửa sẽ dược phục hồi. Như vậy, 
“nguyên nhân của việc chia nhỏ [các tâm] là ở những hạn chế 
nhất thời [bắt nguồn] từ bwđdha v.v... cũng như nguyên nhân 
của việc chia nhỏ ánh sáng của trường không khí {do] liên quan 
đến các bình đất nung”. 

Tâm hồn là ý thức được xem xét trong Advaita như một hiện 
thực tự bạch và tổn tại vĩnh hằng. Điều đang được đề cập đến là 
ý thức “thuần tuý”, khác với cái cảm thụ trong trạng thái sảng 
khoái hoặc trong giấc mơ, khi những ức chế tác động do vô thức 
gây ra. Chỉ trong giấc ngủ sâu tâm hồn mới có bản chất riêng 
của nó, đó là lúc đường như nó đồng nhất với Brâhman. 


Theo bản chất bên trong của mình thì dù sao tâm cũng khác 
với tính hoạt động. Trạng thái hoạt động do “công cụ thể xác” 
nhất thời sinh ra. “Trên đời này, - Shankara lập luận - người thợ 
mộc sẽ bất hạnh khi trong tay ông ta có các dụng cụ như rìu và 
các thứ khác. Chỉ khi nào về đến nhà, thả các dụng cụ làm việc 
ấy ra khỏi tay thì [ông ta] mới thấy hài lòng, nhàn hạ và hạnh 
phúc. Chẳng hạn Atman được liên kết bởi tính kép đôi do awidya 
cung cấp, nó xuất hiện trong mơ hoặc khi sảng khoái làm cho 
chủ thể trở thành người hoạt động [và vì thế] không thể xem đó 
là người sung sướng được. Song, nếu như chính [Atman] ấy 


' Sd, tr. 1]?. 


36 


muốn tiêu diệt sự mệt mỏi thì phải làm thế nào đó để trở về với 
chính mình, {tức là] thành Brahman tối cao, thoát ra khỏi [sợi 
xích] nhân quả, thành người vô vi, nghĩa là khi đó sẽ thành người 
hạnh phúc và giác ngộ”. 

Advaia-vêđanta là hệ thống cuối cùng trong sáu hệ thống 
Hin-đu giáo đã tập hợp được nguồn tư liệu tư tưởng trước nó, 
trong đó có cả nguồn tư liệu đã được các hệ thống không chính 
thống như Jaina và đặc biệt là Phật giáo nghiên cứu đến. 


Quan điểm nhị nguyên luận trong bản thể luận đã được thể 
hiện một cách đầy đủ nhất trong Sankhya, tức là một trong 
những hệ thống triết học cổ nhất của Ấn Độ. Sankhya nguyên 
thuỷ là một học thuyết vô thần, mặc dù về sau nó mang tính thần 
học. Đầu tiên Sankhya phủ nhận chính sự tồn tại của Đấng sáng 
tạo thế giới. Nó khẳng định ràng, không có bằng chứng gì về sự 
tồn tại của Thượng đế, bởi vì sự cảm nhận Thượng đế chẳng nói 
lên được điều gì cả, còn việc nhờ vào tư biện cũng không thể rút 
ra kết luận Thượng đế là ai. 


Riêng Sankhya Cổ điển lại thừa nhận có tới hai hiện thực 
đầu tiên độc lập với nhau: wsha (người) và prakrifi (bản chất, 


vật chất). Pwsha là lý trí khởi thuỷ mà ở đó ý thức - chaifanya 


' Sd, tr. 119. 


không phải là đặc tính, mà chính là bản chất của nó. Đó là ý thức 
vĩnh hằng nào đó, là tỉnh thần thuần tuý nằm ngoài thế giới của 
các khách thể. Còn prakrii là nguyên nhân khởi thuỷ của thế 
giới khách quan. Khác với purusha bất biến, prakriti nằm trong 
quá trình biến đổi không ngừng. Nó là duy nhất nhưng đồng thời 
được tạo thành bởi ba sức mạnh cơ bản còn gọi là gu. Cả ba cái 
này không phải là chất hay là đặc tính của nó, mà là những yếu 
tố thực thể có thể sánh với ba sợi đây được bện thành dây chão 
(tự chữ “gu” được dịch ra là “sợi chỉ”, “sợi dây” nhưng đồng 
thời cũng là “chất”, “tính chất”). Trong “Các bài giảng về lịch sử 
triết học” mà ở đó Sankhya rất được chú trọng hơn bất cứ một hệ 
thống triết học Ấn Độ nào khác, Hêgen đã đặc biệt chú ý đến 
quan điểm về gưn. “Ý thức mang tính quan sát của người Ấn Độ 
quả là tuyệt, - Hêgen viết, - nó chú ý tới cái mà chân lý tự nó và 
cho nó hàm chứa ba qui định, còn khái niệm tư tưởng được kết 
thúc tại ba thời điểm”. 

Vậy gun là gì? Cái thứ nhất trong những gun đó là rajas thể 
hiện tính tích cực, tính hoạt động. Cái thứ hai là tamas được 
đồng nhất với toàn bộ cái mang tính bên vững, không thay đổi, 
trì trệ. Cái thứ ba là satva tượng trưng cho tính cân bằng, tĩnh, ý 


' Hêgen G.V.F. Các bài giảng về lịch sử triết học. Quyền 1. SPb., 1993, 
tr. 173. 


38 


thức. Trong prakrifi cả ba gun đều có mặt cùng một lúc, mặc đù 
chúng nằm trong những quan hệ khác nhau. Để giải thích sự tác 
động lẫn nhau của chúng, người ta sử dụng sự so sánh chúng với 
bóng đèn: gồm bấc đèn, dầu và ngọn lửa - bả thành phần của 
một quá trình đốt cháy. 


Quả là thú vị, Hêgen khi kiến giải về gu: đã xem xét sự 
tương quan của nó với nhận thức về tam đa biện chứng. Safva 
được ông giải thích như là sự thống trị của nhà hiển tài, như là 
“cái phổ biến có tính khẳng định dưới hình thức trừu tượng”, như 
là “sự thống nhất tự thân”. #4/4s - như là “sự biểu hiện, là khởi 
thuỷ của sự khác nhau, là sự thu hút, sự phân đôi”, còn £đmas - 
“chỉ là sự phủ định”. '“Sự khác nhau quan trọng giữa nhận thức 
của sankhya với nhận thức của chúng tôi, - Hêghen chỉ ra, - là 
ở chỗ cái khởi thuỷ thứ ba theo Sankhya không phải là sự 
quay trở về với cái thứ nhất, điều mà tỉnh thần và ý niệm đòi 
hỏi, vì rằng cái cuối cùng đó phải trở nên gián tiếp với chính 
bản thân và quay trở về với chính nó thông qua việc gỡ bỏ phủ 
định; còn người Ấn Độ cho rằng, về cái thứ ba vẫn là sự biến 
đổi, tiêu diệt”!, 


Việc kết hợp giữa Pưrusha với prakrii đã phá vỡ sự cân 
bằng của prakrii, đồng thời thúc đẩy sự chuyển động và thay 


' S44, tr. 174. 


39 


đổi. Trước hết, từ prakriti xuất hiện mầm mống vĩ đại của vũ tTỤ 
- mahat. Nó tượng trưng cho sự thức tỉnh thiên nhiên từ giấc ngủ 
vũ trụ và sự xuất hiện lần đầu của tư duy, VÌ thế nó gọi là trí tuỆ - 
buddha. Về phần mình, trí tuệ sinh ra ahamkara (cái tôi), xét về 
thể loại nó là nguyên lý cá tính, nhờ có nguyên lý này mà vật 
chất sinh ra tổng thể các cơ thể sống. Khi các yếu tố của saffxd 
nổi trội hơn trong ahamkara thì từ đó xuất hiện năm cơ quan 
nhận thức, năm bộ phận hoạt động và mangs (năng lực suy ngh1) 
như những cơ quan nhận thức và hoạt động. Còn khi ở trong 
ahamkara, nhờ vai trò quyết định của yếu tố phủ định ra năm 
yếu tỐ CỰC mỏng. được sinh rational gồm các tiểm năng âm 
thanh, mầu, mùi và vị được cảm nhận. Từ năm yếu tố cực mỏng 
ấy xuất hiện năm yếu tố vật chất: trường không khí (ête - akasa), 
không khí, lửa, nước và đất. Tóm lại, trong hệ thống Sankhya, 
nhìn chung có đến hai mươi lăm cái khởi thuỷ. 


* 


* * 


Quan niệm về quá trình của thế giới mang tính đặc trưng cho 
truyền thống tính thân Trung Hoa được định hình tronE cuốn 
Kinh Dịch. Đó là một trong những tác phẩm nổi tiếng ảnh hưởng 
sâu sắc tới toàn bộ nền văn hoá Trung Hoa. 


Theo nhà nghiên cứu và dịch thuật Nga 1u.K. Sutxki, thì 
Kinh Dịch “xuất hiện với tư cách là thành văn Xung quanh thực 


40 


tiễn bói toán cổ và sau này làm nền tảng cho triết lý, có thể lời 
văn càng khó hiểu và cổ sơ bao nhiêu thì càng có chỗ cho tư duy 
sáng tạo triết học bấy nhiêu”. Thực tiễn bói toán bằng cỏ thị, 
bằng mai rùa hoặc bằng xương của các động vật có sừng, phát 
triển theo thời gian từ cuối thiên niên kỷ H đến đầu thiên niên kỷ 
[ trước Công nguyên. Dần dần nó được cải tiến thành hệ thống 
tượng số học của thuật toán với các số hình học nhằm mục đích 
“phân chia thco tính chất của vạn vật”. Hệ thống này còn tạo 
thành văn viết căn bản của Kinh Dịch, được chia thành ba phần. 
Phân thứ nhất gồm tên gọi của quẻ và dạng công thức bói toán. 
Quẻ (gồm 64 quẻ) là các ký hiệu hình họa có 6 vạch thuộc hai 
dạng vạch liền (—) và vạch đứt (- -) xếp chồng lên nhau, tạo 
thành các tổ hợp khác nhau. Mỗi vạch (còn gọi là hảo) - là 
những ký hiệu biểu thị thế lực tổng hợp kiến tạo thế giới: đàn 
ông là đương (được biểu thị bằng vạch liền) là chủ động, biểu 
tượng của ánh sáng, còn đàn bà là đz:, (được biểu thị bằng vạch 
đứt), về bản chất là thụ động, là bóng tối. 

Trong Kinh Dịch, các quẻ đơn (bá quái) giữ vai trò trọng 
tâm - đó là sự kết hợp của ba vạch. Theo lời Trình Y Xuyên 
(1033 - 1107), một trong những người chú giải Kinh Dịch nổi 
tiếng thì “khi các thánh nhân nghĩ ra tám quẻ đầu tiên từ thời cổ, 
trong đó đã biểu thị sức mạnh của Trời -- Đất - Người”. 


' Sutxki lu.K. Kinh Dịch cổ điển Trung Hoa. M. 1993, tr. 112. 
” Sđd, tr. 11. 
* Sdd, tr. 121. 


4I 


Phân thứ hai là kinh văn gồm những cách ngôn cho quẻ 
hay còn gọi là Thoán từ. Phản thứ ba cũng là kinh văn gồm 
những lời giải cho từng hào. Phần chú giải của Kinh Dịch có tên 
gọi là “Thập dực"”, mặc dù phần này người ta cho là của Khổng 
Tử, song thật ra do các môn đệ sau này của ông làm ra (khoảng 
thế kỷ VI - I trước Công nguyên). Kinh Dịch với tư cách là cơ sở 
lý luận của thế giới quan truyền thống Trung Hoa. 


Mặc dù nguồn tư liệu chú giải Kinh Dịch ở chính Trung 
Quốc cũng như nước ngoài rất nhiều, nhưng theo cách ví của nhà 
Trung quốc học nổi tiếng người Nga V.M.Alecxeep, Kinh Dịch 
giống như một trong những cuốn Kinh Tân ước “Apokalipsis”, là 
cuốn sách mang đây bí ẩn. Trong một phần của “Thập dực” có 
tên gọi “Thuyết quái”, nghĩa của các ký hiệu trong Kinh Địch 
được giải thích như sau: “Ngày xưa, khi các thánh nhân làm [học 
thuyết về] Dịch, họ có mục đích thể theo các qui luật bản mệnh 
(của con người]. Cho nên họ xác minh được phép Trời, nói chính 
xác là ánh sáng và bóng tối. Họ xác định được phép của Đất ở 
chính tính mềm và cứng của nó; họ xác định được đạo Người ở 
chính zink và nghĩa. Họ kết hợp cả ba tiểm năng đó và tạo kết cấu 
của chúng dưới dạng kép. Vì vậy trong Kinh Dịch, sấu nét tạo 
thành một quẻ, trong quẻ có sự phân bố của ánh sáng và bóng tối, 
mềm và cứng luân phiên nhau... `". 


' Sđd, tr. 190. 
42 


Dĩ nhiên, về sau các nhà chú giải và dịch nghĩa tùy thuộc 
vào yêu cầu của thời đại và lĩnh vực nghiên cứu mà giải mã lời 
văn của Kinh Dịch bằng các khái niệm phù hợp với trình độ tư 
duy của thời mình. Một số nhận thấy trong các quẻ có mầm 
mống của tri thức duy vật (Lưu Vị Hoa), số khác thấy trong đó 
có mối liên hệ giữa các quan sát chiêm tỉnh học và thiên văn 
học, gần với các quan niệm Babilon về các thiên hà, số thứ ba, 
chẳng hạn như K. Jung, đã khẳng định rằng, “quẻ” định hình 
chung, cấu trúc tâm lý bẩm sinh của loài người, v.v... “Quẻ đơn, 
quẻ kép và các thành phần của chúng trong tất cả các dạng thức 
kết hợp tạo thành thứ bậc tổng hợp của sơ đồ được phân loại mà 
dưới các ký hiệu trực quan thứ bậc này bao hàm bất kỳ các 
phương diện nào của thực tế - những khoảng không gian, những 
khoảng thời gian, các yếu tố tự phát của tự nhiên, số, màu sắc, 
các bộ phận cơ thể, hoàn cảnh gia đình và xã hội” (A.I.Kôpzep). 

Về đại thể có thể nói rằng, tuy đã có sự giải mã về cổ văn 
của Kinh Dịch, song điều dễ dàng nhận thấy là sự khẳng định 
quá trình thế giới không có khởi đầu cũng không có kết thúc, 
rằng đặc tính của thế giới là sự biến dịch thường xuyên, là đấu 
tranh không ngừng nhưng đồng thời là sự thống nhất của các mặt 
đối lập. 


Trong tư liệu thời kỳ cuối Cổ điển xuất hiện khái niệm khởi 
thuỷ, tuy nhiên khái niệm đó được giải thích theo cách khác hẳn 
so với cách hiểu của vũ trụ luận phương Tây về khởi thuỷ của thế 


43 


giới như là trật tự được sắp đạt từ bên ngoài. Theo cách giải thích 
phương Đông thì khởi thuỷ đó được sinh ra từ sự hỗn độn nào đó 
bằng sức mạnh siêu nghiệm đồng nghĩa với Sáng tạo hoặc 
Nguyên nhân đầu tiên. 


Từ nguyên của thuật ngữ kz„¿¿n nếu dịch là “Hỗn độn” thì 
khó cất nghĩa hết được. Trong thần thoại Trung Hoa, Hỗn độn 
làm người ta liên tưởng đến một con vật huyền thoại nào đó 
(giống như con chó hoặc con gấu), “có mắt nhưng lại không 
nhìn được, có chân mà không đi được, có tai mà không nghe 
được”, hoặc như con chim có sáu cánh bốn chân, tuy “không có 


mặt và mũi, nhưng lại biết nhảy và hót”. 


Về sau Hỗn độn được quan niệm như là nguồn nước vô hình 
(Thủy), một đại đương nào đó mà một phần tình tuý của nó tạo 
thành trời, còn phần đục và nặng của có tạo thành đất. Nó được 
hình dung dưới dạng bản nguyên bất phân được thể hiện qua các 
ẩn dụ: “như cây gỗ nguyên sơ” “như đống sợi chưa xe”. Thế giới 
hữu hình , “vạn vật”, tự chúng sinh ra từ Hỗn độn. 


“Mọi vật đều sống, nhưng gốc thì không rõ. Chúng xuất 
hiện, nhưng từ đâu thì không rõ”, hoặc “Mọi vật tự nó sinh ra, và 
không có cái tôi để sinh ra cái khác. Tôi không thể sinh ra các sự 
vật, các sự vật cũng không thể sinh ra tôi. Tự thân tôi tồn tại, các 
sự vật khác cũng vậy”. Đó là hai ý kiến nêu ra từ một tác phẩm 
lớn và có uy tín nhất của Trung Hoa Cổ đại có tên là '“Trang Tử” 


44 


(thế kỷ IV - III trước Công nguyên), tác phẩm này đã đặt nền 
móng cho truyền thống Đạo gia, trên thực tế đã định hình quan 
điểm đặc trưng cho tư tưởng Trung Hoa, ngược hẳn với bản thể 


luận (nói theo nghĩa của từ mà chúng ta quen hiểu). 


Một ấn tượng đáng chú ý là người Trung Hoa hầu như không 
thiên về suy tư các khái niệm tồn tại hoặc không-tồn tại, bởi vì 
đối với họ thì tồn tại là một quá trình mang tính chu kỳ, là một 
vòng tròn không có điểm đầu và cuối: “Bánh xe quay liên tục; 
nước chảy không ngừng, bắt đầu và kết thúc cùng với vạn vật”. 
Trong nhiều bài văn mà ở đó có đoạn đã được trích dẫn trên đây, 
một mặt nói rằng, “không ai làm được gì cả, mà [hết thảy mọi 
thứ] đều theo Đạo””, song mặt khác lại khẳng định: “Đạo tối cao 
sinh vạn vật, song không ai nắm được Đạo; nó làm ra sự thay đổi 
muôn hình muôn vẻ, song nó lại không thống trị những gì do nó 
làm ra”. Những khẳng định đại loại như vậy không hề mâu 
thuẫn nhau, bởi vì Đạo ở đây không phải là khởi thuỷ siêu 
nghiệm, mà là cùng lý, là quy luật trong nền tảng của cái phổ 
biến tự phát triển. “Đạo lớn, - theo “Đạo Đức Kinh”, - có mặt 


! Hoài Nam Tử. — Triết học Trung Hoa Cổ đại. Thời Hán. M. 
1990, tr. 38. 


? S1d, tr. 38. 
3 Sd4, tr. 39. 


45 


khắp mọi nơi. Nó có thể ở bên phải và cả bên trái. Nhờ nó mà 
toàn thể cái hiện hữu được sinh ra và không ngừng lớn lên... 
Toàn thể cái hiện hữu đều quay trở về với nó...”'. Bản thể luận 
Trung Hoa, theo A.I.KôpZep, có lẽ đúng hơn nên xem xét nó như 
là bản thể luận của các sự kiện, chứ không phải của thực thể. 


Khác với văn hoá Hi Lạp và Ấn Độ, ở Trung Hoa, các phạm 
trù triết học tự nhiên lần đầu tiên được biết đến không thể sớm 
hơn thế kỷ thứ V-II tr. CN. Ai cũng thừa nhận rằng, trong triết 
học Trung Hoa truyền thống không có phạm trù nào được gọi là 
“có trước nhất” so với phạm trù Đạo. Thế nhưng chính phạm trù 
này lại khó xác định một cách chính xác hơn bất cứ phạm trù 
nào. Những nhà nghiên cứu thiên về cách tư duy theo mẫu tượng 
triết học phương Tây, thường so sánh Đạo với Lý trí tối cao, 
Thực tại tối cao, Logos, Tự nhiên v.v... Khó khăn của việc xác 
định Đạo bởi các cấp độ ngữ nghĩa khác nhau vốn có của nó. 
Đạo với tư cách là nguồn gốc đâu tiên của mọi thực tại, luôn 
thể hiện sự thống nhất về nguồn gốc của thế giới. Nó là “Khởi 
nguyên của trời và đất”. “là Thuỷ tổ của mọi vật”, là “Mẹ của 
thiên hạ”. Nó là hiện thân cho sự thống nhất về bản chất của 

“van vật", Như sách “Trang Tử” đã nói, “trong cái to lớn mà 
không chứa đủ, trong cái nhỏ bé nhất mà không thiếu... Cái bac 


! Triết học Trung Hoa Cổ đại. Tuyển tập các bài van in thành hai tậy 
T.1.M., 1972, tr. 125. 


46 


la là cái bao la, nó hàm chứa hết mợi thứ”. Ngoài ra, Đạo còn là 
quy luật phổ biến: “Con người thể theo các quy luật của Đất. 
Đất theo quy luật của Trời. Trời theo quy luật của Đạo, và Đạo 
tuân theo bản thân nó” (“Đạo Đức Kinh”, 25). 


Người Trung Hoa có sự biểu đạt đơn giản rất thực tế là: 
“Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, còn ba thì sinh ra vạn 
vật” (“Đạo Đức Kinh, 42). “Một” ở đây được hiểu là Khí, có rất 
nhiều nghĩa, nào là khí lực, ête, khí quyển, năng lượng, sinh lực 
v.v. Từ nguyên của Khí là “hơi nước bốc lên từ nổi cơm đang 
nấu” (ý nói cơm để thờ cúng). Khí có khi được hiểu là sự vật 
đầu tiên vô phẩm nào đó, khi thì là chất lưu siêu thực thể vũ trụ, 
có khi là những yếu tố vật chất đầu tiên, là nguyên tử, v.v... 


Khi xác định vai trò của Khí trong quá trình kiến tạo thế 
giới, Vương Phục (76 - 157), người tổng hợp các tư tưởng của 
các trường phái triết học Trung Quốc đã viết: “Từ đời thái cổ, 
vào thời đại hư [có] một loại Khí ban đầu vô hình, vô dạng (Khí 
là khái niệm lần đầu tiên do các Đạo gia nói tới - T.G.), được tạo 
thành từ các thực thể pha trộn nhau. Không thể chế ngự được nó, 
không thể điều hành nó. Điều đó diễn ra rất lâu, nhưng [sau đó] 
nó bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, nó phân chia thành trong và đục 
để rồi trở thành âm và dương. Âm và dương khi đó đã có hình; 
khi thiết lập trật tự của thế giới, chúng tạo thành bầu trời và mặt 
đất. Lúc khí trời và khí đất giao cảm với nhau, mọi cái hiện hữu 


47 


được sinh ra. Sự hội tụ hoà hợp của âm và dương sinh ra con 
người để nó điều hành tất cả mọi hiện hữu”, 


Do sự phân hoá của thực thể năng lượng mà thực thể đó 
được gọi là Khí, đã sinh ra âm và dương. Nguyên nghĩa của 
chúng tương ứng với bóng tối và ánh sáng, với hai triển của một 
quả núi hoặc đôi bờ của một dòng sông. Âm và dương có thể 
được xem như là bản chất trời và đất của Khí, từ sự phá huỷ 
tương tác của chúng mà xuất hiện những thảm hoạ thiên tai 
trong thiên nhiên và loạn lạc trong xã hội (Quốc Ngữ, thế kỷ V- 
[II tr. CN). Liên quan với chúng là sự luân phiên của ngày và 
đêm, của bốn mùa trong năm. (Quản Tử, thế kỷ IV tr. CN), 
giếng như trạng thái nh và động (“Trang Tử”). Do các ý niệm 
của thuyết nhị nguyên phổ quát về âm và dương được phát triển 
một cách đầy đủ nhất mà một trong sáu học phái triết học Trung 
Hoa cổ đại được gọi là phái Âm dương gia. 

Từ hai sinh ra ba, đó là Trời - Đất - Người. Trong lý thuyết 
hữu thần có sự song hành cùng với các quan điểm triết học tự 
nhiên vốn được xem là điển hình nhất của truyền thống Trung 
Hoa là sức mạnh siêu nghiệm của Trời đã tác thành thế giới và 
điều khiển thế giới đó. Chẳng hạn, theo các đại biểu của phái 
Mặc gia, do Mặc Tử (479 - 400 tư. CN) sáng lập, thì Trời “sinh 


! S4d, tr. 348. 


48 


và nuôi dưỡng mọi hiện hữu, đồng thời đem lại phúc lợi cho 
chúng... cái gì cũng đều do Trời sinh ra”'. Hơn nữa, trong kiến 
giải của phái Mặc gia, Trời có chức năng trừng phạt những gì 
ngược với “ý chŸ” của mình. Việc làm trái ý Trời sẽ bị trừng phạt 
nặng dưới hình thức điểm Trời, những điều quái gở của thiên 
nhiên hay những tai hoạ đều là sự biểu hiện bất bình của Trời. 
Điều đó không chỉ liên quan đến các hiện tượng tự nhiên mà cả 
xã hội nữa: “Ai làm theo ý Trời sẽ được thưởng, - sách của “Mặc 


tử viết” - Ai làm trái ý Trời, người đó sẽ bị trừng phạt”. 


Tuy nhiên vẫn có những nhận thức gần gũi với chủ nghĩa 
duy vật về Trời. Các quan điểm của Vương Sung (27 - khoảng 
97) là những bằng chứng về vấn đề này. Trong luận chiến với 
những người theo học thuyết của Khổng Tử, Vương Sung cho 
rằng, Trời “hoàn toàn không phải là một thực chất nào đó 
mang tính mờ mịt và thể lỏng”. Dựa vào các kết quả của 
thiên văn học và phép tính toán học, ông khăng định “trời là 
thực thể có hình"*. 


! Triết học Trung Hoa Cổ đại. Tuyển tập các tứ liệu. Hai tập. T. 1. M. 
1972, tr. 195. 


ở Sđđ, tr. 195. 
3 Triết học Trung Hoa Cổ đại. Thời Hán, tr. 279. 
* Sđd, tr. 279. 


Mối quan hệ tương tác giữa Trời - Đất - Người sẽ được đề 
cập một cách cụ thể hơn ở chương sau, còn bây giờ chúng ta để ý 
thấy rằng, sự phân đôi tạo ra cả năm [yếu tối - ngữ hành. Ñ guồn 
gốc của ngữ hành xuất phát từ quan niệm viễn cổ (khoảng thiên 
niên kỷ thứ II tr. CN). Trong phân chuyên bàn về nó ở thiên 
“Hồng Phạm” của Kinh Thư có nói: “Bản nguyên đầu tiên là 
nước, thứ hai là lửa, thứ ba là mộc, thứ tư là kim và thứ năm là 
thổ. [Bản tính thường biến) của nước là ẩm và chảy xuống thấp; 
lửa thì cháy và bốc lên cao; mộc thì dễ uốn cong và nắn thẳng; 
kim thì chịu [sự tác động bên ngoài] và bị biến dạng; [tính chất] 
của thổ biểu hiện ở chỗ nó cung cấp đất cho trồng trọt và đem lại 


mùa màng. 


Từ đó các yếu tố bản nguyên còn biểu hiện trong nhiều lĩnh 
vực khác nhau: ngũ phúc, ngũ khí, ngũ vị, ngũ tạng v.V... Các hệ 
thống được phân thành âm dương và ngũ hành được Đồng Trọng 
Thư - “Khổng Tử đời Hán” (190/179 - 120/104 tư. CN) quy về hệ 
thống thống nhất. Ông thừa nhận sự tồn tại của Đạo với tư cách 
là cái Duy nhất, cái có trước cả Trời. Đạo đồng nghĩa với đức, 
nhờ có đức mà tiềm năng của thế giới được xuất hiện. Đức chứa 
đầy các phần tử đầu tiên của &ñí là âm và dương, do sự tác động 
giữa chúng mà sinh ra tính đa dạng của thế giới. Trời có năm 
yếu tố (ngũ hành): kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ. Đất là trung tâm 


của năm yếu tố với trật tự do Trời sắp đặt. Trời còn “sinh ra 


50 


dân”, mà dân về bản chất của nó có thể là thiện hoặc ác. “Để 
làm cho bản chất [của dân] thành thiện, Trời đặt ra ngôi thiên tử 
[để trị dân]. Ý của Trời là như vậy... Thiên tử tiếp nhận và thực 
hiện ý Trời, đồng thời có nhiệm vụ thực hiện [việc hoàn thiện] 
bản chất của dân”. Dễ nhận thấy rằng, luận chiến chính thống 
của Nho giáo đã tổng hợp các quan điểm rút ra từ các trường 
phái Trung Hoa Cổ đại khác nhau, đồng thời thực hiện việc 
dung hoà chúng với nhau và đảm bảo một số mặt thống nhất về 
tư tưởng, điều đó là cần thiết giúp cho việc duy trì tính bền vững 
của hoàng đế Trung Hoa. 


Các nhà triết học Hồi giáo thường gắn việc bàn luận về cái 
Khởi thuỷ với giáo điều cơ bản của đạo Hồi - /auhid. Đó là giáo 
điều khẳng định sự thống nhất của Thánh được định hình trong 
định thức của kinh Koran là “Không có Thánh nào ngoài Thánh 
Ala” (lẽ ra để dịch cho đúng hơn nên viết “Không có Thánh nào, 
ngoài Thánh”). 


! Sdd, tr. 123. 
? Sđd. 


51 


Các nhà triết học tôn giáo thuộc mutazilit (từ tiếng Arập 
mu “1azil - “khác biệt”) phản đối một cách đứt khoát ý đồ đưa ra 
một định nghĩa mang thuyết nhân hình về Thánh. Trong đạo 
Hồi, về mặt hình thức thì thuyết nhân hình bị cấm (cấm mô tả 
Thánh hoặc nhà tiên tri v.v...), tuy nhiên, chính văn bản của kinh 
Koran thường khẳng định cái ngược lại, chẳng hạn Thánh tái 
hiện trên ngai vàng (7:54; 20:5) hoặc có thể thấy Thánh vào 
ngày Phán xét (75:22). Các mutazilit nhất tế tuyên bố rằng, 
Thánh không có “hình hài, hồn, dáng, khí chất, máu, thực thể, 
tính ngẫu nhiên, Ngài cũng không có cả màu sắc, mùi, vị, nóng, 
lạnh, ẩm, khô, cao, rộng và sâu... Ngài không bao giờ bị chia, 
chúng ta không biết Ngài đang ở đâu và vào lúc nào... Ngài bao 
giờ cũng có trước hết thảy mọi sự vật... Ngài... là Tồn tại vĩnh 
hằng duy nhất”. Thần học tiêu cực của các mutalizit mâu thuẫn 
với đặc tính được biểu thị một cách rõ nét và thậm chí còn được 
liệt kê trong văn kinh mang tính thần thánh (trong kinh Koran có 
đến 99 cái “tên” được nhắc tới: Sức mạnh toàn năng, Trí tuệ toàn 
năng, Nhân đức v.v...). Các mutalizit ý thức được vấn đề đó nên 
cố giải quyết nó bằng mọi cách. Một số tuyên bố rằng, các đặc 
tính chỉ có ý nghĩa siêu hình mà thôi, còn số khác lại qui chúng 
về kết quả, “hiệu quả” được rút ra từ bản chất của các Thánh và 
chỉ xẩy ra do sự tiếp xúc với từng hiện thực cụ thể. 


! Trích theo: Fakhry Majid. A Hisiory oƒ lslanuc Philosophy.N.Y. — L.. 
1983, tr. 57. 


52 


Cuộc luận chiến xung quanh các đặc tính của ý chí và lời nói 
Thần thánh đã diễn ra cực kỳ ác liệt. Việc phủ định những đặc 
tính đó đã gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì nó dẫn tới 
việc thừa nhận tự do ý chí của con người và thừa nhận cả quan 
điểm về tính sáng tạo của kinh Koran (như vậy là trái ngược với 
luận điểm về tính vĩnh hằng của Đức Chúa Lời). Song những 
luận cứ của các mutazilit lại tỏ ra có tính thuyết phục, rằng dưới 
thời của khafip (chỉ giới quí tộc có quyền chức trong đạo Hồi) 
al-Mamun (năm 827), tính sáng tạo của Koran đã được nhà nước 
công nhận một cách chính thức. 


Riêng việc các mutazilit phú cho Thánh một cử chỉ bất 
thường trong việc làm cho cái không-thực tại được tồn tại thôi 
cũng đủ biến Thánh trở nên trừu tượng, không can dự vào diễn 
biến trên thế giới. Chính vì vậy mà các nhà thần học truyền 
thống gợi các mutazilit là những người dị giáo. Trong tiến trình 
chung của sự phát triển văn hoá tinh thân Hồi giáo, các mutazilit 
đã đóng vai những nhà tiên triệu của nền triết học đó. 


Các nhà triết học Arập - al-Kinđi (khoảng năm 800 - 870), 
al-Pharabi (870 - 950), Ibn Xina (980 - 1037), Ibn Rusđ (1126 - 
1198) - khi nghiên cứu vấn để Khởi thuỷ đã dựa vào kinh 
nghiệm của các nhà triết học cổ đại. Al-Kinđi là người mở ra 
phong trào điêu dao phương Đông, ông đã kết hợp thần học với 
các thuật ngữ triết học thuần tuý để thay cho Khởi thuỷ. Ông gọi 
Khởi thuỷ là nguyên lý Đầu tiên, là Vĩnh hằng, đôi khi còn gọi 


53 


là sự Thống nhất mang tính chân lý. Sự Thống nhất đó (còn gọi 
là Một) không thể có nguyên nhân nào khác ngoài nó. Nó không 
đổi, không huỷ, luôn nằm trong trạng thái không ngừng hoàn 
thiện. Nó cao hơn hết thấy cái tồn tại, không có cái tương tự. Nó 
không lệ thuộc vào tính đa số và không tương quan với mỘt cái 
gì đó khác nó. Nó không có hình thức hoặc vật chất. 


Công lao của al-Kinđi trong việc truyền bá các tư tưởng triết 
học Cổ đại và đưa nó vào từ điển các thuật ngữ triết học Arập là 
điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy vậy cũng cần phải lưu ý 
một điều là, việc nghiên cứu triết học và ái mộ những người Hi 
Lạp không hề ảnh hưởng tới tính tôn giáo của ông, tới thái độ 
đối với những giáo điều Hồi giáo như: Đấng sáng tạo thế giới 
theo thời gian, phục sinh, tính hiện thực của những tiên đoán 
thần thánh hấp dẫn, ý nghĩa to lớn của thần khải mang tính tiên 
ui. Lớp điêu dao phương Đông về sau Ít bị mâu thuẫn với nhau 
hơn khi bàn đến thế giới quan triết học. 

Theo cách gọi của người Arập thì al-Pharabi là bậc thầy (sau 
Arixtốt) về việc nhận định Khởi thuỷ như là Hiện hữu đầu tiên 
mang tính “vĩnh hằng và sự tồn tại của nó cũng vĩnh hằng trong 
thực thể và bản chất của nó. Nó không cần bất cứ cái gì để đảm 
bảo cho mình sự tồn tại... Nguyên nhân đầu tiên là thống nhất 
trong sự tổn tại của nó”'. Theo al-Pharabi, nguyên nhân đầu tiên 


! AI-Pharabi. Luận văn triết học. A.-A. 1970, tr. 203 và 207. 


54 


“là hoàn thiện, là tất yếu, là tự đủ, là vĩnh hằng, là vô nguyên 
nhân, là phi vật chất, không xác định, không liên quan và 
không hể mâu thuẫn với bất cứ cái gì. Tồn tại đầu tiên có 
trong tất cả, bát đầu từ trí tuệ sơ khai”. Íbn Xina vĩ đại cũng 
lập luận theo tỉnh thần của al-Pharabi: “Cái đầu tiên không có 
sự giống nhau, không có mâu thuẫn, không nòi giống, không 
khác loài”. 


Trong kinh Koran có một phương án được định hình mang 
tính thần thoại về sáng tạo thế giới, trên thực tế là lặp lại giả 
thuyết của thánh kinh. Thuyết hữu thần đưa ra giả định về đặc 
tính của Thượng đế trong việc sáng tạo thế giới và không ngừng 
định hướng cho thế giới đó. Thuyết này được thể hiện trong thần 
học Hồi giáo bằng việc phân chia một cách cứng nhắc Thượng 
đế với thế giới (Thượng đế - thực thể tối thượng, còn thế giới - 
thực thể sinh vật, vì thế mà bị xếp ở vị trí thấp hơn). Một số 
mutakallim (các tín đồ Hồi giáo chính thống - dòng Kalan- 
ND)đã đề xuất phương án nguyên tử về cơ sở bản thể luận kinh 


! Ibn Xina. Chỉ dẫn và giáo huấn. Tuyển tạp các tắc phẩm triết học. M., 
1980, tr. 331. 


35 


viện Hồi giáo. Họ cho rằng: “Toàn thể vũ trụ, tức là mỗi một vật 
thể tồn tại trong đó, được tạo thành từ những phân tử rất nhỏ... 
nhỏ tới mức không thể chia được nữa”. Khác với các nhà 
nguyên tử cổ đại, mutakallim cho rằng, các phần tử cực nhỏ 
không thể bị phân chia được nữa sẽ không thể lưu lại một cách 
vĩnh viễn trong vũ trụ”, còn “Thượng đế luôn sáng tạo ra các 
thực thể đó khi Ngài muốn'””. 


Thế nhưng, “theo lẽ tự nhiên thì mọi sự vật đều mang tính 
thực thể”, thế thì sự vật làm gì có tính vô hạn (tức là “không thể 
có sự tồn tại của vật thể vô hạn hoặc các vật thể mà số đếm của 
nó là vô hạn”), vả lại “tính vô hạn của những cái ngẫu nhiên” 
phân nào lại được chứng minh ”. 


Những khách thể không mang các đặc tính bên vững, tức là 
những đặc tính mà mỗi lần Thượng đế tạo ra chúng. “Khi 
Thượng đế sáng tạo ra thực thể giản đơn, Ngài cũng sáng tạo 
luôn trong nó tính ngẫu nhiên mà Ngài muốn ”. Tuy nhiên, thực 
thể này biến mất ngay, bởi nó không thể kéo dài được đến hai 


! Trích theo: Maimonid M. Người dẫn đường của những kẻ dao động; 
Grigorian S.N. Tử lịch sử Trung Á và lran (VI — XD). M., 1960, tr. 287. 


? Sđd, tr. 288. 
3 S1d, tr. 305-306. 
* Sdd, tr. 293. 


536 


thời điểm. Còn Thượng đế tại mỗi thời điểm lại tạo ra một ngẫu 
nhiên của chính loại đó. “Chừng nào Thượng đế còn muốn loại 
ngẫu nhiên ấy tồn tại thì việc đó vẫn cứ tiếp diễn”". Giả thử khi 
con người đang viết, không phải nó đưa đẩy ngòi bút: sự chuyển 
động xẩy ra ở đầu ngòi bút trong tay người là nhờ các đặc tính 
do Thượng đế ban. Một kết luận phố biến của các mutakallim 
như sau: “Làm gì có vật thể sinh ra tác động nào đó... chỉ có 
Thượng đế mới là sự tác động đầu tiên”. 


Thuyết hữu thần của kinh viện Hồi giáo mâu thuẫn với 
thuyết phiếm thần luận của các s⁄p#ic (những người theo xu 
hướng khổ hạnh trong Hồi giáo đồng thời chống lại các lễ nghi 
của đạo Hồi - VÐ), mà đại biểu xuất sắc nhất là Ibn Arabi (1165 
- 1240). Ông được mệnh danh là “môn đồ của thuyết thần trí 
luận”, là “bậc thiên tài vĩ đại nhất của người Arập về thần luận”. 
Ngay trong các tác phẩm của ông, đặc biệt trong “Phusus al- 
khicam” (“Con đấu thông thái”), một quan điểm mà về sau được 
gọi là “takhđaf aÍ-vijuđ” (°sự thống nhất của tồn tại”) do ông 
đưa ra đã trở thành một trào lưu quan trọng của tư tưởng suphis. 

Nguyên lý nhất nguyên trong quan điểm về sự thống nhất 
của tổn tại được Ibn Arabi xem xét trên hai phương diện mà 


' sdd. 
? Như trên, tr. 295. 


chúng ta có thể gọi một cách ước lệ là “vũ trụ” và “hiện tượng”. 
Sự thống nhất của Tồn tại (theo nghĩa chữ viết hoa) được biểu 
hiện ở ba cấp: Tuyệt đối, Danh (ac&khetip) và Thế giới hiện 
tượng. Trong ba cấp này, cấp đứng đầu có sự tồn tại tự thân. Sự 
tồn tại không thể xẩy ra từ không-tồn tại, mà ngược lại, là sự Tồn 
tại tuyệt đối không có nguồn gốc khác ngoài nó. Nói ngắn gọn 
thì đó là sự Tồn tại tuyệt đối không bị hạn chế và không bị ràng 
buộc bởi bất kỳ điều kiện nào. 

Tồn tại của cấp thứ nhất được Ibn Arabi đặt tên là Tuyệt đối, 
là Thượng đế, là Chân lý. Đó là hiện thực duy nhất mang tính 
bản chất (&ak¡ka), là sự hoàn thiện tuyệt đối và là chỗ "ẩn náu” 
của tất cả hiện thực tổn tại. 


Nếu Thượng đế là tất cả thì thế giới chúng ta đang sống là 
gì? Thế giới ấy là “cái bóng của Thượng để”. Sở di có cái bóng 
đó là do ý của Thượng đế muốn thể hiện mình và thông qua việc 
này để “nhìn thấy chính thực chất của mình”. Nguyện vọng này 
được thực hiện bởi “nỗi buồn cô đơn”, nỗi khổ bởi không ai biết 
đến Ngài, không gọi tên của Ngài. Mục đích của Thượng đế là 
làm thế nào để Ngài “nổi tiếng”, và Ngài là thế giới. 

Ibn Arabi cũng như các suphis khác đều xem xét cơ sở của 
việc giải thích như vậy trong khađis (truyền thuyết về tiên trị của 
Môhamed - WØ) về “cwas?" (truyền thuyết “thần thánh” - không 
phải của nhà tiên tri, mà người ta cho là của Thánh Ala). Truyền 
thuyết này khẳng định rằng, Thánh đã trả lời do câu hỏi của nhà 


58 


tiên trí Đauda (Đavid) là tại sao Ngài sáng tạo ra thế giới như 
sau: “Ta là một kho báu được giấu kín, và ta muốn nó lộ ra. Vì 
vậy mà ta sáng tạo ra thế giới”. Xuất phát từ truyền thuyết này, 
các suphis kiến giải nguồn gốc của thế giới như là ý nguyện của 
Thánh muốn thể hiện chính mình cũng như bản chất tiềm ẩn của 
Ngài. Tuy nhiên, Thánh không thể hiện hết mình, không thể hiện 
đến cùng, mà luôn “cất dấu” một cái gì đó. Ngài náu mình trong 
tấm thảm bao phủ của màn đêm mà thực chất là thần linh thiên 
nhiên, bởi vì thế giới được làm từ vật chất thô thiển và tỉnh tế. 
(“hành vĩ” như vậy của Thánh được mô tả trong Veđanta như 
“hi” - “trò chơi thần thánh” khi đó cái Tuyệt đối tự phủ lên 


mình nó tấm thảm - mu.) 


Hành vi sáng tạo của Thánh, theo quan điểm của những 
người theo thuyết vakhđar al - vuj/uđd, — là sự thể hiện của Đấng 
sáng tạo thông qua việc kiến tạo thế giới. Sáng tạo là bước quá 
độ từ trạng thái tiểm năng đến trạng thái biểu hiện, nghĩa là quá 
trình thực hiện tính tất yếu với tính cách là sự tồn tại của Thánh 
trong thế giới của những khả năng vô hạn. 


Hai cấp biểu hiện thần thánh (z-4/a!12) được phân biệt với 
nhau: cấp thứ nhất là sự tồn tại của Thánh được biểu lộ dưới 
danh của Ngài, còn cấp thứ hai - trong các hình thức cụ thể của 
tồn tại thế giới cảm xúc. Các tên gọi, một mặt là đồng nhất với 
tên của Ngài, mặt khác lại không giống Ngài bởi ý nghĩa nhất 
định của nó: mỗi một tên gọi biểu thị một trong những khía cạnh 


59 


của cái Duy nhất và tính quyết định về bản chất của nó làm nó 
phân biệt với tất cả các tên khác. Trong việc xác định này có sự 
biểu hiện tính hạn chế của mỗi một tên cũng như sự lệ thuộc của 
nó vào các cấp độ hằng hà sa số các tên. 

Các tên gọi là lĩnh vực nằm giữa tồn tại tuyệt đối (vuđjud 
muưiac) và tôn tại hạn chế (vudjnd nukajÙad) thường đồng nhất 
với thế giới vật chất. Dường như với tư cách là mắt xích gián tiếp 
giữa cái Tuyệt đối và thế giới, chúng lệ thuộc vào quan hệ với 
cấp thứ nhất, song đối với thế giới mắt xích chúng được xem là 
“thống soái”, bởi vì thế giới này là phái sinh của chúng, là sự 
biểu lộ trực tiếp của chúng. Ibn Arabi nói rằng, chúng ta là sẵn 
phẩm đương nhiên của lòng khoan dung thần thánh trong mối 
quan hệ của các tên Thánh. Tên Thánh cũng giống như ánh sáng, 
nhờ có nó mà Ngài dùng bóng dáng của mình vào việc kiến tạo 
thế giới. Không có ánh sáng làm gì có hình bóng, vả lại không 


có nguồn tia sáng sơi chiếu thì lấy đâu ra ánh sáng. 


Các tên gọi mang tính thần thánh không chỉ là những phạm 
trù thần học dùng để xác lập các đặc tính thần thánh, mà còn là 
khái niệm triết học phổ quát. Khi giải thích tính tương quan của 
chúng với tồn tại tuyệt đối của Thánh, nhà suphis Ibn Arabi viết: 
“Khái niệm phổ quát (wnuwr cuiliia) dù không hàm chứa tồn tại 


điển hình nhất, cũng nằm trong trí tuệ như những khái mệm tư 


60 


duy (m# culja) có thể hiểu được”. Hơn nữa: “Vốn được giấu 
kín (baưna), các tên gọi luôn gắn liền với tồn tại bản chất điển 
hình nhất, đồng thời quy định và có ảnh hưởng tới tất cả những 
gì thuộc tồn tại như vậy. Vả lại, tồn tại này là của chúng và 
không có một thể hiện nào khác (tôi muốn nói đến bản chất điển 
hình nhất của cái hiện hữu có sự tồn tại điển hình), và khi đó, 


.. 


bản thân các tên luôn mang tính siêu thực”. 


Thủ lĩnh vĩ đại (Ibn Arabi) thường nhấn mạnh đặc thù về 
tính hiện thực của khái niệm phổ quát. Khi làm rõ quan điểm 
của mình, ông dựa vào khái niệm phổ quát về nhân tính mà theo 
ông, nhân tính đó cùng có mật trong tồn tại riêng biệt của [con 
người), không khác gì nhau hoặc không có số lượng làm ảnh 
hưởng tới trí thông minh cá nhân và luôn là hiện thực trí tuệ 
thuần tuý. 


Các tên Thánh là hiện tượng Thánh trong “thế giới kín” 
(alam al-gaiB), trong khi đó, thế giới hiện tượng lại là sự biểu lộ 
của tồn tại thần thánh trong “thế giới bằng chứng” (aÍqmw ax- 
sakhađa). Tồn tại tuyệt đối, chân lý có tính chỉ là Thánh, đó là 
bản chất mà thế giới là sự biểu hiện của nó. Vakhđaf al-vijud 


! Ibn Arabi. Con dấu thông thái. -- Xmirmôp A.V. Thủ lĩnh vĩ đại của 
học phái suphis. M., 1993, tr. 150. 


† Sđ, tr. 150. 


61 


vừa có nghĩa là tính siêu nghiệm của Thánh đối với thế giới hiện 
tượng,vừa là tính nội tại của bản thân nó. Các quan niệm phủ 
nhận sự giống nhau giữa thế giới với tồn tại thần thánh đều bị 
Ibn Arabi xem là sự “dốt nát”. Việc kiên trì nguyên tắc siêu 
nghiệm sẽ dẫn tới học thuyết nhị nguyên luận. Cồn những người 
tán thành quan điểm vakhdat al-vujud từ phía nhất nguyên luận 
lại khẳng định rằng: “Ngươi không phải là Ngài, ngươi thừa biết 
điều đó, còn khi ngươi là Ngài là do ngươi gặp Ngài. Cái Liên hệ 
và cái Tuyệt đối ở đây là những cái quanh mình”? 

Mặc dù Ibn Arabi luôn nhấn mạnh tính chất phái sinh của 
thế giới hình tượngvà sự lệ thuộc của nó vào tồn tại thần thánh, 
ông vẫn nói về hiện thực của thế giới như là hình thức biểu hiện 
của cái tuyệt đối thần thánh cũng như sự thực hiện cái tất yếu 
trong khả năng: “Cả toà vũ trụ mà Thánh trao cho nó sự tồn tại, 
là một cơ thể (sabakh musavvan) vô thần, bởi nó tựa hồ như một 
cái gương không tráng”. Cái “bể chứa” phái sinh do Thánh tạo 
ra tiếp nhận sự thăm qua của Thánh. Những khả năng biểu hiện 
của Thánh là vô hạn, chính vì vậy mà sự da dạng của thế giới 


chúng ta là vô cùng. Tính vô cùng của các hình thức biểu hiện 


' Sđd, tr. 163 và 290. 
? Sđd, tr. 164. 
* Sđd, tr. 148. 


62 


tôn tại thân thánh được đảm bảo bởi quá trình biểu lộ bên vững, 
liên tục, bởi sự quá độ từ trạng thái không biểu hiện mà ở đó 
Thánh là khả năng thuần tuý, sang một trạng thái biểu hiện. 


Tóm lại, tính đa dạng của tồn tại trong thế giới là phái sinh 
và có sau so với cái Thống nhất là tồn tại thần thánh. Ý kiến nêu 
trên của Ibn Arabi chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Platôn mới một 
cách rõ rệt. Ở đây chúng ta thấy tư tưởng của chủ nghĩa Platôn 
mới được thủ lĩnh vĩ đại trường phái suphis kiến giải dưới ảnh 
hưởng tất yếu của đại biểu cuối cùng khá nổi tiếng thuộc trường 
phái triết học Cổ đại là Prôcl (410 - 185). Trong thuyết tam đa 
của Prôcl, cái Thống nhất nằm trong chính bản thân nó, sau đó 
vượt ra ngoài giới hạn của nó và cuối cùng, quay trở về với chính 
nó. Trong hệ thống “vakhđat ai-viud” sự tôn tại thần thánh vô 
đanh, vô tính, được biểu hiện ở thế giới hiện tượng và thường 
xuyên muốn quay về với trạng thái ban đầu của mình: toàn bộ 
hiện thực từ đầu đến cuối đều xuất phát từ một và chỉ một Thánh 
mà thôi, rồi nó lại quay về với Thánh. 


Thuyết phiếm thần luận của trường phái suphis, như chúng 
tôi đã nói tới ở trên, là mâu thuẫn trước hết với thuyết hữu thần 
của thần học Hồi giáo, song xét về mặt bản thể luận mà nói thì 
nó cũng khác với các nhà tiêu dao Arập, bởi vì bản thể luận của 
các nhà tiêu đao đó được phát triển theo tỉnh thần của thuyết 
phiếm thần tự nhiên. 


Al-Kinđi cũng có quan niệm thần học về Thánh với tư cách 
là một đặc phái viên của hiện thực hay là nguyên nhân duy nhất 


63 


của thế giới. Song, do từ trước đã chịu ảnh hưởng của Arixtốt 
nên ông thừa nhận tính tất yếu của việc suy xét các mối liên hệ 
và nguyên nhân “phái sinh”, mặc dù các nhà thần học phản đối 
việc này rất mạnh. Trong Luận văn về nguyên nhân tác động gần 
nhất của sự sinh và diệt al-Kinđi phân tích sự tác động “trung 
gian”, hay cái gọi là “lệ thuộc” của đặc phái viên - nguyên nhân. 
Ông khẳng định rằng, chỉ có trời cao mới không bị “nhiễm bẩn”, 
không bị ảnh hưởng của bốn nguyên nhân phát ra: nóng và lạnh, 
ẩm và khô. Môi trường để những thứ này tác động tới là toàn bộ 
mặt đất. 


Vốn là một nhà thiên văn học và chiêm tính học nổi tiếng 
(ông từng đảm đương nhiệm vụ này trong việc phục vụ ba giáo 
chủ), al-Kindi chú trọng nhiều đến ảnh hưởng của các hành tinh 
và các thiên hà thể khác đối với sự phát triển sự sống trên trấi 
đất. Thế nhưng, dù có thiện cảm hoàn toàn với những người Hi- 
Lạp, như chúng ta đã nói tới ở trên, ông vẫn luôn là tín đồ trung 
thành với giáo điều trong kinh Koran, cụ thể là về sự sáng tạo 
thế giới. 

Bất đầu từ al-Pharabi các nhà riêu dao phương Đông phát 
triển học thuyết Platôn mới về emanafion`. “Tồn tại của cái Hiện 


hữu đầu tiên, - al-Pharabi viết, - dường như là sự thâm nhập của 


' Emanatio: Đạt chuyện về sự rational đời của thế giới bởi sự tạo tác thần 
bí của Thượng đế. 


64 


tồn tại vào tồn tại của các vật khác”, còn tồn tại của tất cả những 
vật khác lại bát nguồn từ tồn tại của chính nó!, Ông đã phân chia 
hạng bậc emanarion một cách có hệ thống, mang tính tà giáo 
theo quan điểm của Hỏi giáo và hạng bậc này làm chúng ta nhớ 
tới những gì mà Prôcl đã từng nói. 

AIl-Pharabi nói rằng, Nguyên nhân đầu tiên sinh ra tồn tại 
của cái thứ hai. Tồn tại này cũng là thực thể hoàn toàn vô hình 
không nằm trong vật chất (còn gọi là trí tuệ đầu tiên). Nó nhận 
biết bằng lý trí bản chất của mình về Nguyên nhân đầu tiên. Do 
nó nhận biết được một cái gì đó từ Nguyên nhân đầu tiên, cho 
nên nó nhất thiết phải đẻ ra tồn tại của cái Thứ ba. Cái thứ ba 
cũng không nằm trong vật chất; nó được xem là trí tuệ nhờ thực 
thể của mình. Từ cái thứ ba đó xuất hiện ra tồn tại không gian 
của các vì sao bất động. Quá trình đó là diễn xuất của một tồn 
tại, hay là của một trí tuệ từ cái khác và cứ thế tiếp diễn cho đến 
mười trí tuệ, sao cho tương ứng với các môi trường của sao thổ, 


Sao mộc, sao hoá, mặt trời, sao thuỷ và mặt trăng. 


Sự tồn tại mặt trăng có trước tồn tại thứ mười một bất nguồn 
từ nó. Tồn tại thứ mười một là một trong những tôn tại để “sống 
được” nó không cần đến vật chất với tư cách là cơ sở, có nghĩa 


chúng là trí tuệ và những khách thể trí tuệ được nhận biết bằng 


L Al-Pharabi. Luận văn triết học, A.-A... 1920, tr. 225. 


65 


lý trí. Tiếp đến là thứ bậc của những tổn tại trên mặt đất, có thể 
là những tồn tại tự nhiên hoặc là ở tồn tại phái sinh. Những tồn 
tại thuộc loại này là lửa, không khí, nước, đất khoáng, thực vật, 
động vật và cuối cùng là con người. Con người là đỉnh cao trong 
hang bậc của vũ trụ'. 


Tư tuởng của al-Pharabi được Ibn Xia tiếp tục phát triển và 
hệ thống hoá. Sự bắt nguồn của tổng hoà các khách thể được Ibn 
Xina mô tả như một quá trình vĩnh cửu, hoặc là sự diễn xuất từ 
cái Thống nhất (cái Thứ nhất, cái Tất yếu-hiện hữu). Ibn Xina 
viết rằng, “Cái Thứ nhất tạo ra thực thể lý trí mà thực thể này 
đúng ra là sáng tạo. Từ nó lại sinh ra thực thể lý trí [khác] tương 
tự như thiên hà thể. Trong chính thực thể lý trí này các thiên hà 
thể được hoàn thiện, đồng thời được kết thúc bởi một thực thể lý 
trí nào đó mà từ đấy không có thiên hà thể nào xuất hiện thêm 
được nữa... Vật chất của thế giới nhỏ nhất cần phải bắt nguồn từ 
lý trí cuối cùng đó, và ngoài các thiên hà thể ra thì sự tương tác 
có tính quyết định tại đó không bị từ chối. Tuy nhiên điều đó 
chưa đủ để đảm bảo chắc chắn cho sự xuất hiện của vật chất, 
chừng nào sự xuất hiện đó chưa kết hợp được với hình thức... Từ 
thực thể lý trí đằng sau thế giới ấy xuất hiện các tâm hồn của 
thực vật, động vật và lý trí. Tính nhất quán về tồn tại của các 


! Sđd, tr. 232 — 236. 


66 


thực thể lý trí được kết thúc bởi tâm hồn có Lý trí. Tâm hồn có lý 
trí cân được hoàn thiện với sự hỗ trợ của các bộ phận cơ thể và 


trong mối liên hệ với các hiện hữu tối cao"”, 


AI-Gazali (1058 - 1111) tác giả của một trong những công 
trình của ông không phải ngẫu nhiên mang tựa đề “Tính không 
nhất quán của các nhà triết học” (TakhapihuŒ al-phalasipha)`, đã 
phân bác hết sức kịch liệt các nhà triết học và những người xúc 
phạm đến thế giới quan thần học Hồi giáo. Al-Gazali cảnh báo 
với các tín đồ trung thành về tính nguy hại của mười sáu quan 
điểm siêu hình học và bốn quan điểm vật lý do các nhà triết học 
đưa ra. Quan điểm thứ nhất thuộc loại các quan niệm “nguy 
hại” là sự khẳng định tính vĩnh hằng của thế giới. Al-Gazali bảo 
vệ ý kiến của mình cho rằng, thế giới được thiết lập ra cùng với 
thời gian là tuỳ thuộc vào ý chí của thượng đế. 


Sự phê phán của al-Gazali là một đòn đau đánh vào sự phát 
triển tư tưởng triết học Arập. Song “chỉ nghĩa tiêu dao phương 
Đông” vẫn không bị loại trừ ra khỏi môi trường Hồi giáo. Hơn 
nữa, cũng có thể do việc khắc phục chính sự phê phán này mà 


- Ibnxina. Chỉ giáo và giáo huấn, — Tuyển tập các tác phẩm triết học. 
M.,1980, c. 351. 

? Takhaphut — dịch là “tính không nhất quán”, “không vững vàng”. Tuy 
vậy từ trước vẫn quen gọi luận văn của Al-Gazali là Phẩn bác các nhà triết 


học. 


67 


xuất hiện trên vũ đài triết học Arập một triết gia vĩ đại nhất trong 
số những triết gia theo đuổi học thuyết Arixtốt một cách nhất 
quán - đó là Ibn Rusd, người sau này được các tác giả Latinh 
thời Trung thế kỷ gọi là Averroes. Xét về khối lượng di sản triết 
học và sự đa dạng của những vấn để đặt ra trong triết học Hồi 
giáo mà nói thì [bn Rusd vượt trội hẳn các nhà tư tưởng Hồi giáo 
khác. Ngoài ra có ít nhất hai đặc thù làm ông khác với những 
tiền bối vĩ đại của mình - Al-Pharabi và Ibn Xina, là fính hận 
trọng và chú giải một cách sâu sắc các tác phẩm của Ariwốt 
(người ta cho ông là một chuyên gia chú giải giỏi nhất thời trung 
thế kỷ khi chưa xuất hiện Tômat Đacanh), đồng thời cũng là 
người lưu tâm thường xuyên đến vấn đề muôn thuở là mối quan 


hệ giữa triết học và tôn giáo. 


Chúng tôi sẽ nói về Ibn Rusđ cụ thể hơn, hiện tại xin dừng 
lại ở việc xem xét các quan điểm của ông có liên quan đến vấn 


đề mà chúng ta đang quan tâm. 


Trong công trình Đại chứ giải về siêu hình học Arixrốt, Ibn 
Rusđ nghiên cứu các học thuyết về nguồn gốc thế giới phổ biến 
nhất thời ông. Học thuyết thứ nhất - tôn giáo, giáng sinh: Đấng 
sáng thế tạo ra thế giới từ hư vô. Phản để của nó là học thuyết 
al-kuznaun (tạm dịch là “lưu lại dưới dạng tiểm ẩn”), theo thuyết 
này “sự sáng tạo” là hành vi “bổ sung hình dạng” cho bản chất 
của vật chất bằng trí tuệ tích cực (Ibn Rusđ cũng xếp al-Pharabi 


và Ibn Xina vào hàng ngũ những người theo quan điểm này). 


68 


Quan điểm thứ ba là của Arixtốt mà Ibn Rusđ cho là “quan điểm 
ít bị nghi vấn nhất và phù hợp nhất với bản chất của tồn tại” và 
được chính ông tần thành. 


Theo Ibn Rusđ, “sáng tạo là làm cho sự vật từ chỗ tồn tại 
mang tính tiểm năng thành cần thiết”, nó được thực hiện bởi 
“Người hoạt động” - đó là Đấng toàn năng. Sáng tạo chỉ có thể 
sánh được với Đấng toàn năng về mặt ngẫu nhiên, chứ không 
phải mặt bản chất”. Ibn Rusd cho rằng ai không công nhận vật 
chất, thì người đó sẽ giả định, hành vi của người hoạt động liên 
quan trước hết về mặt bản chất với cái không-tồn tại. Song đâu 
phải như thế. Vì “có hai khởi thuỷ mang tính bản chất đối với 
các sự vật sinh, diệt là vật chất và hình thức, cho nên, một 
khởi thuỷ ngẫu nhiên là sự không tồn tại đồng thời cũng là 
điểu kiện xuất hiện của cái được xuất hiện, chính xác hơn là 
cái có trước nố: khi sự vật xuất hiện bất đầu được tồn tại thì sự 
không tồn tại của nó biến mất, cồn khi bị diệt sẽ xuất hiện sự 
không tồn tại của nó”°. 


Ibn Rusd phê phán các nhà tiêu dao Aráp, trong đó có Ibn 
Xina, cho rằng, họ là những người xuyên tạc Arixtốt. Ibn Rusđ 


- Ibn Rusd. Phản bác của phản bác. L] Tuyển tập các tác phẩm của các 
nhà tư tưởng Trung Cận Đông. M., 1961, tr. 489. 


? Sdđ, tr. 498. 
? Sdd. 


69 


giả định rằng, quả là sai lầm nếu như xem bản chất về mặt logic 
là có trước và có thể được xác định được nó mà không phụ 
thuộc vào việc có tồn tại “chủ thể” của nó hay không. Bản chất 
chỉ có thể được nhận thức và xác định trong trường hợp nếu nó 
thực sự tồn tại. Ibn Rusđ cho rằng, nguyên nhân của phán đoán 
sai lầm do Ibn Xina đưa ra là sự xáo trộn hai nghĩa của tồn tại là 
tồn tại thực tế, hay còn gọi là tồn tại bản thể và tồn tại khái 
niệm. Chỉ có tồn tại khái niệm mới có thể được nhận thức và xác 
định. Ibn Rusđ cũng không tán thành ý kiến của Ibn Xina cho 
rằng, sự tồn tại của vật chất đúng ra được thể hiện ở siêu hình 
học hơn là trong vật lý học, rằng tồn tại của tự nhiên không phải 
là tự biểu hiện nổi bật, mà đồi hỏi phải được chứng minh. Ibn 
Rusđ nghỉ ngờ khẳng định của Ibn Xina cho rằng, việc đưa ra 
nguyên nhân vật chất cuối cùng và động cơ đầu tiên là việc của 
siêu hình học chứ không phải của vật lý học. Ngược lại, theo 
Ông, nhà siêu hình học nhận biết được tồn tại của hai nguyên 
nhân cuối cùng nói trên của thế giới trước hết là từ vật lý học. 


* 
* * 


Sự đa dạng của các quan điểm về nguồn gốc vũ trụ và cấu 
trúc của nó ở Ấn Độ, Trung Hoa và thế giới Hồi giáo đã giải đáp 
cho nghỉ vấn của chúng ta về khả năng và tính xác thực của việc 


quy tính đa tư tưởng của nó về quan điểm thống nhất nào đó xét 


70 


về tổng thể đặc trưng cho cái được gọi một cách đại thể là truyền 
thống Ấn Độ, Trung Hoa hoặc Hồi giáo. 


Đương nhiên, còn một loạt nhận định mang tính khái quát 
mà các nhận định đó có thể chấp nhận được. Chẳng hạn, triết 
học Trung Hoa trải qua sự tiến hoá từ sự hình thành quan điểm 
đặc trưng cho thời kỳ sơ khai của nó về tự nhiên như là hỗn độn 
nguy hiểm và không chịu bất kỳ sự điều chỉnh nào, đến quan 
niệm mang tính quyết định đối với toàn bộ tiến trình lịch sử tiếp 
theo của Trung Quốc, - đó là hệ thống phổ quát có trật tự hài hoà 
luôn để ngỏ cho nhận thức của con người và khẳng định sự phồn 


thịnh của nó'. 


Một phán đoán được cân nhắc khá kỹ lưỡng về vấn để cho 
rằng, trong cảm nhận thế giới của Ấn Độ, lý trí thân thánh không 
đóng vat trò sức mạnh tạo tác ra vũ trụ từ Hư vô: “Nếu sự tạo tác 
từ Hư vô, tức là sự tạo tác theo nghĩa chính xác chặt chẽ, là điều 
không hề có trong tư tưởng Ấn Độ..., điều đó quy định các yếu tố 
căn bản nhất không chỉ của các quan niệm vũ trụ, mà cả các 
quan niệm siêu hình về Thượng đế, về thực thể, về thời gian...” 


' Xem: Ivanhoe P.J. Human Beings and Nature in Traditional Chinese 
Thought. — A Companion to World Phiosophies. Ed. By E.Deutsch and 
R.Bontekoe. Oxf., 1997, c. 155, 


? MohantuJ.N. A Fragment of the Indian Philosophical Tradiion. — 
Philosophy East and Wesi. Iuly 1988, vol. 38,c. 252-253. 


71 


Cuối cùng, một ý kiến khá phổ biến là ý kiến về Thần là 
trung tâm và tính vũ trụ trong bản thể luận Hồi giáo, bởi vì 
nguyên lý cơ sở tạo nên niềm tin tauhid (sự thống nhất của Tồn 
tại) mà sự thống nhất này là cần thiết đối với sự thống nhất đồng 
thời của vũ trụ đối với mọi tổn tại hiện hữu và sự lệ thuộc tuyệt 
đối của chúng vào Thánh A]a. 


Ở đây cần cố gắng để tránh những kết luận khái quát về mặt 
phạm trù. Một là, dễ gây ra sự phản đối của các nhà khoa học 
không chỉ “từ bên ngoài”, mà từ cả “bên trong”, từ chính các nhà 
tư tưởng Ấn Độ, Trung Hoa và Hồi giáo về toàn bộ tiến trình lịch 
sử văn hoá của họ. Hai là, điều đó mâu thuẫn với nhiệm vụ mà 
cuốn sách này đang theo đuổi: giới thiệu các truyền thống 
phương Đông (ở chừng mực mà khả năng hạn chế của chương 
trình nhập môn cho phép) trong sự đa đạng của chúng, đồng 
thời khơi dậy trong độc giả những kết luận độc lập, đắng trân 
trọng hơn là theo đuổi mục đích nào đó mang tính chuẩn mực 


vạch sẵn. 


Vã lại, có ít nhất một đặc điểm chung cho các truyền thống 
phương Đông mà chúng ta dễ đàng nhận thấy nếu chịu khó để ý 
tới. Đó là vấn đề về vị trí của con người trong thế giới. Ở đây 
trên thực tế bộc lộ tính mâu thuẫn hoàn toàn về quan điểm của tư 
duy các học phái phương Đông (mặc dù chúng có tính phong 
phú đa dạng) với tư duy phương Tây. 


72 


CHƯƠNG II 


BẢN TÍNH CỦA CON NGƯỜI 


Có lần Hêgen đưa ra mệnh đề tư tưởng cho rằng, trong triết 
học Ấn Độ không có chỗ cho con người, nhất là con người chỉ 
được xem xét như là sự bộc lộ nhất thời của cái Đơn nhất, nghĩa 
là cái Tuyệt đối, bởi vì nố không có giá trị tự thân'. Tư tưởng này 
được công nhận khá rộng rãi trong các tư liệu lịch sử-triết học 
Tây Âu. Vậy lập luận ấy đúng ở chỗ nào? Nó có mang ấn tượng 
kiêu ngạo của “châu Âu là trung tâm” không? Hoặc việc đánh 
giá kiểu này có thể là hậu quả của sự thiếu hiểu biết về truyền 
thống Ấn Độ, cũng như việc thiếu khả năng nhận thức nó một 
cách hợp lý chăng? 

Điều trước tiên làm cho đại biểu của thế giới Tây Âu vốn 
được giáo dục theo tỉnh thần Khai sáng “bực mình” là, ở triết 
học Ấn Độ dường như chưa tách được con người ra khỏi thế giới 


' Xem thêm: Halbfass W. Traduion and Reflection. Exploration ïn 
Indian Thougir. Albary, 1991. 


73 


động vật. Thực vậy, trong các bài văn của kinh Vệ đà (được tất 
cả các trường phái triết học Ấn Độ có uy tín công nhận) con 
người thường được gọi là pashu - vật nuôi được xếp ngang hàng 
với bò, ngựa, dê và cừu (trong đám này có khi còn được bổ sung 
thêm lạc đà, chó, lừa). Tuy vậy ở các cổ văn có nói rằng, con 
người chiếm vị trí đặc biệt trong đám động vật và thậm chí còn 
sánh ngang với cả thần Indra của thế giới động vật. Dường như 
khi nhấn mạnh vị trí đặc biệt của con người, các bài văn tôn giáo 
chỉ gán cho con người cái quyền thực hiện các lễ nghi và vật tế. 
Cùng với sự thừa nhận địa vị của con người là việc công nhận 
mối liên -hệ đặc biệt của nó với các thần linh. Địa vị ưu việt của 
con người được xác định bởi khả năng tư duy của nó. Vì vậy, 
không phải ngẫu nhiên mà một trong những từ đồng nghĩa phổ 
biến nhất với từ “người” là manwushya, nó đồng nghĩa với động từ 
“suy nghĩ”. 

Tuy nhiên, sự khác nhau căn bản của con người với thế giới 
ngoài nó là ở ngay trong chính bản thân nó, cái “Bản ngã” tối 
thượng - Atman được biểu lộ một cách đầy đủ nhất. Trong 
“Aitareya-aranyaka” (2.3.2.) có nói: “Trong cây có dòng nhựa 
chảy. Trong động vật có lý trí (chia). Trong con người Àtman 
được xuất hiện dưới hình thức tốt nhất, bởi vì con người được 
phân biệt bởi lý trí (prajnyana). Nó quan sát và phát ngôn về 
điều nó biết, nó thông báo những gì sẽ diễn ra ngày mai, nó biết 
phân biệt thế giới hiện thực với phi hiện thực, nó muốn đạt được 


74 


sự bất tử, mặc dù cái chết đối với nó là đương nhiên”. Sự khác 
nhau căn bản của con người với động vật ở chỗ nó có khả năng 


đi theo pháp (đñarma) - tức là quy luật đạo đức. 


Mối liên hệ qua lại của Atman-Brakhman với Atman của 
từng “Bản ngã” được giải quyết trong truyền thống Ấn Độ một 
cách ưu việt trên cơ sở nguyên lý phi nhị nguyên. Về phương 
diện này, Shankara có ý kiến nhận định như sau: “Tồn tại của 
Brakhman được biểu hiện rõ nét trên cơ sở “Bản ngã” của từng 
người. Chính bản thân mỗi người ý thức được sự tồn tại “Bản 
ngã” của riêng mình và không bao giờ nghĩ rằng: “Bản ngã 
không tồn tại”. Nếu như sự tồn tại của “Bản ngã” không được 
biểu hiện rõ ràng thì bất kỳ ai cũng có thể nói được ““Tôi không 
tồn tại”. Và “Cái Tôi-Bản ngã” mà sự tồn tại của nó được tất cả 
mọi người biết đến là Brakhman'. 

Do có mối liên hệ phi nhị nguyên của “Bản ngã” với cái 
“Tôi-Bản ngã” nên Atman-Brakhman cũng có mặt trong mỗi 
người, mỗi con người về bản chất là đồng nhất với tất cả những 
người khác. 


Mỗi một người đều nhận được một định suất về vai trò đặc 
biệt làm sứ giả của trật tự thế giới. Như người ta đã từng nói, 


' Trích theo: Najime Nakamura. The Ways oƒ Thinking oƒ Eastem 
Peopizs. Honolulu, 1964, tr, 99, 


⁄5 


theo tư tưởng được chấp nhận phể biến ở Ấn Độ thì thế giới được 
kiến tạo và phát triển vì mục đích thực hiện quy luật đạo đức - 


Zm* 


pháp. Dù quan niệm “pháp” mang tính then chốt trong văn hoá 


Ấn Độ, sự kiến giải thống nhất của nó vẫn chưa có. 


Nhìn chung ở đây chúng tôi muốn để cập đến vấn đề là 
không phải các quá trình nguồn gốc vũ trụ đều có liên quan với ý 
muốn tuỳ tiện của thần thánh và hơn nữa với các nguyên nhân 
thuộc loại cơ học tự nhiên, mà với nguyên nhân của phương diện 
đạo đức, nói đúng hơn là với trạng thái đạo đức của các cơ thể 
phân bố trong vũ trụ. Theo vũ trụ luận Ấn Độ được ghi trong 
trường ca thì “sự suy sụp” của pháp ở cuối mỗi chu kỳ vũ trụ 
gây ra pralaya, còn gọi là thời kỳ đêm đen của vũ trụ, khi đó thế 
giới bị phân rã, còn tâm hồn hưởng thụ thành quả hoạt động 


trước đây của mình. 


Thực vậy, từ vấn đề nêu lên ở trên thiết nghĩ không nên vội 
đưa ra kết luận về việc thừa nhận vô điều kiện vai trò “chủ nhân” 
của con người đối với thiên nhiên. Một là, do không ít các văn 
kinh của đạo Hin đu, Phật giáo, Jaina giáo thừa nhận vai trò 
nâng đỡ của pháp không chỉ đối với con người, mà đối với động 
vật nữa. Thậm chí đôi khi người ta còn chứng minh được rằng, 
động vật cũng có khả năng giải thoát khỏi vòng khâu của kiếp 
sinh. Ngoài ra, cần phải nói tới điều là cả con người trong đạo 
Hin đu cũng có những “quyền” khác nhau trong việc tham gia 
quá trình của pháp. 


76 


Theo truyền thống Vệ đà thì con người có trí thức về pháp, 
về các qui tác thực hiện lễ nghi và cúng tế dựa trên kinh Vệ đà. 
Song tuyệt nhiên không phải ai cũng hiểu biết được kinh Vệ đà, 


mà chỉ có một số đại biểu có đăng cấp cao của (rarna và kasta). 


Theo kinh Vệ đà, Brâkhman xác định cho tất cả mọi người 
“tên gọi, loại hình hoạt động (karma) và địa vị đặc biệt”, nghĩa 
là, trên thực tế bao gồm những gì có được theo đẳng cấp. Trong 
các thần thoại Vệ đà thần Purusa nghìn đầu, nghìn tay nghìn mắt 
v.v... là mô hình của vũ trụ, đồng thời cũng là của loài người, tức 
là vũ trụ vĩ mô và vi mô, từ cái thần mà sinh ra trắng, từ mắt sinh 
ra mật trời, từ hơi thở sinh ra gió; từ miệng Purusa xuất hiện các 
nhà tu hành-brâhzman, từ tay thần sinh ra tâng lớp nhà binh - 
kshatriya (đảng cấp thứ hai), từ mông sinh ra thương gia - 
Yaishya và cuối cùng, từ bàn chân sinh ra tất cả các đẳng cấp còn 
lại shuẩra (ngoài giới hạn của việc phân chia đẳng cấp là “những 
cái không bị đụng chạm đến”). Chỉ có ba đẳng cấp đầu tiên 
(trong bốn đẳng cấp: Braãhmana, Kshatriya, Vaishya và Shudra - 
ND) được gọi là “những đẳng cấp được sinh ra về mặt tinh 
thân”, nghĩa là được sinh hai lần, bởi vì chúng biết đọc và nghiên 
cứu kinh Vệ đà. Người ta cho rằng, Shwđrational sinh ra là để 
phục vụ những thành viên thuộc đăng cấp cao mà trước hết là 
Brâhmana. Sudra “không được tích gốp của cải, mặc dù có đủ 


' Luật Manu. Chương XII, tr. 94, M.. 1960. 


77 


khả năng [làm được điều đó], bởi vì, nếu có của họ sẽ phản bội 


đổi các bráhman"', 


Sự vượt ra khỏi một đẳng cấp để chuyển sang một đẳng cấp 
khác không thể xảy ra trên đời này. Việc chấp hành nghiêm túc 
bộ luật hiện hành (“varna -  ashrama - dharma”) bảo đảm một 
địa vị xã hội cao hơn cho kiếp sinh sau, được xem là một hành vi 
lý tưởng. Một khái niệm có tính then chốt đối với đạo Hin đu và 
suy rộng rđ/ionai, là hình ảnh cuộc sống Ấn Độ về “ashrama” - 
quan niệm về các giai đoạn của cuộc sống - được hình thành từ 
thời kỳ Upanishad, tức là khoảng thế kỷ VIII - VII trước Công 
nguyên. Ở đây chúng ta đang để cập đến bốn ashrama. Ashram 
thứ nhất - bzah:mancharya: người học trò nghiên cứu kinh Vệ đà 
có sự hướng dẫn của sư phụ, cho nên biết duy trì được ngọn lửa 
hiến tế. Sự hiểu biết, sự kiểm chế, sự chân thành và chấp hành — 
đó là những tính cách căn bản về hành vi đạo đức của nó. 
Ashrama thứ hai - grihastha: gia chủ thực hiện các nghĩa vụ của 
gia đình (kiếm sống, sinh để con cái, thực hiện các lễ nghi 
v.v...). Các tính cách tương thích với giai đoạn này là gia đình, 
nghề nghiệp, danh dự và tình yêu. Ashrama thứ ba - 
vanaprastha: người sống ẩn dật trong rừng và thực hiện một 
cuộc sống khác người bằng sự kiểm chế và danh dự. Ashrama 
cuối cùng - sưnyasđ: người khổ hạnh hoàn toàn cách ly thế 
giới, không để ý đến ai mặc dù sống nhờ vào của bố thí. 


! S1d, tr. 226. 


78 


Thuyết quyết định về nghiệp là tuyệt đối được diễn tả như 


sau: 
Trong bráhman cũng như trong vaisiia, 
trong ksharriya cũng như trong shuẩra - 
các gun được sinh ra tự nhiên 
tất thầy các hoạt động của chúng đều được xác định. 
Đạt được thành quả nhanh chóng, 
thì con người thoả mãn với nghiệp của mình. 
Ngay cả thành công mỹ mãn trong pháp khác 
cũng vô bổ mà thôi - hãy hướng về pháp của mình!' 


Việc can dự của con người vào quá trình của pháp, uỷ quyền 
“hành pháp”, một mặt là để tách nó ra khỏi thế giới động vật. 
“Chỉ có con người mới là nơi để thực hiện “nghĩa vụ”; không 
phụ thuộc vào việc nó có điểm chung với động vật, chỉ nó mới tỏ 
ra có liên quan đến các chuẩn mực và trách nhiệm, tức là 
pháp 
cuộc sống của con người cứng nhắc đến mức trên thực tế không 


**. Mặt khác, quan niệm “vdrnd - ashrama - dharma” về 


để cho at có khả năng tự do lựa chọn: con người hành động 


` Bkhagavadgita 17, 41; 18, 47. 


? Halbfass W. TradiHon and Reflecton. Exploration in Thought, tr. 278. 


79 


không phải như một người bảo vệ đạo đức, mà là một “diễn 


viên” được sắm vai đó từ trước. 


Thiết nghĩ cũng cần phải có điểm bổ sung cho những vấn đề 
nêu ra trên đây. Người ta vẫn thường khẳng định rằng, chỉ có Ấn 
Độ mới là đất nước có khả năng được giải thoát khỏi sự sinh và 
tử. Chảng hạn, trong “Vishnuu-purana” nói rằng, Bharata là “đất 
nước duy nhất của hành vì có trách nhiệm”, còn những nước 
khác là những '*vùng hưởng lạc”'. Ngoài ra còn lưu ý rằng, các 


ry tt 


thuật ngữ “2”, manushya” không phải được dùng để chỉ bất 
kỳ đại biểu của giống người nào, mà chỉ có người ariep mà thôi, 
bởi vì giống người này đối lập với tất cả những giống người 


khác bị liệt vào hàng man rợ - “44sđ””. 


Mô hình mang tính chuẩn mực, hay là “tính tập thể” nêu 
trên được hướng vào việc thực hiện một cách vô điều kiện các 
chuẩn mực và qui định về hành vi nhằm duy trì một thế giới đã 
được xác lập nhất định. Trong những trường hợp đó thì quan 
điểm mang tính khẳng định thế giới hay cuộc sống đều phản ánh 
quan điểm bảo tồn những gì đã được định trước. Như vậy “sự 
khẳng định cuộc sống” trên thực tế lại trở thành “phủ định cuộc 
sống”, bởi vì nó kìm hãm bất kỳ sự thể hiện ý chí và hành động 


nào vượt ra khỏi giới hạn những chuẩn mực và quy tắc, cho nên, 


' Sđd, tr. 273. 


80 


suy cho cùng đều kìm hãm một cách đương nhiên sự phát triển 
và tiến bộ. Mac Vêber viết về những hậu quả mang tính bảo thủ 
trong việc chấp hành những tiền định của hệ thống đẳng cấp như 
sau: “' Mội thứ lễ nghi mà theo đó bất kỳ sự thay đổi nào về nghề 
nghiệp, bất kỳ một thay đổi nào về công nghệ lao động cũng có 
thể dẫn đến tổn hại lễ nghi, đương nhiên không thể từ nó đẻ ra 
những cuộc cách mạng kinh tế và kỹ thuật”'. 


Lễ ra có thể khẳng định đơn giản hơn, rằng tính chuẩn mực 
hoàn toàn loại trừ thế mạnh cuộc sống. Tuy nhiên, cũng cần lưu 
ý một điều là, thế mạnh đó trong giới hạn của mô hình “chuẩn 
mực” lại có thiên hướng xã hội hơn cả: nó hướng tới sự hoàn 
thiện thế giới xung quanh của con người. Về nghĩa này có thể 
nói được rằng, tính chuẩn mực ấy là nhân chứng cho chủ nghĩa 


lạc quan nhất định về thành quả kiến tạo mội thế giới lý tưởng. 


Trái lại, cái mô hình gọt là cá nhân được hình thành dưới tác 
động của các điều kiện khách quan làm tổn thất hy vọng có thể 
giải thoát khỏi nỗi đau khổ, khỏi cái ác và bất công. (Ở đây 
chúng ta đang đề cập tới phương án mô hình “cá nhân” mang ý 
thức tôn giáo thường bị cuốn hút theo học thuyết thần bí). Con 
người luôn tìm đến sự yên tĩnh, sự cứu độ và lý tưởng ngoài môi 


trường xung quanh. Sự cố gắng của nó hướng tới việc tu thân, 


' WeberM. Essay ín Sociology.N.Y.. 1974, tr, 413. 


81 


biết đâu có thể làm nó gần gũi, “hoà nhập” với ý niệm Tuyệt đối 
mang tính siêu nghiệm. Sự lánh xa trần thế được kết thúc như 
vậy. 


Ở Ấn Độ hệ thống đẳng cấp bị trừng phạt một cách tàn nhẫn 
bởi Vệ đà thiêng liêng, nó khắt khe đến mức quyết định cá cuộc 
sống con người, dường như không chừa cho người ta một tý hy 
vọng nào để có thể giải thoát khỏi đau khổ bằng con đường khác 
ngoài con đường gián đoạn sasœra - những vòng khâu tái sinh, 
vượt ra ngoài giới hạn của hệ thống đó. Sự giải thoát khỏi vòng 
tuần hoàn của tồn tại, những cuộc tái sinh phụ thuộc vào kiếp 
trước, được gọi là moksha. 


Các văn bản tư liệu của Ấn Độ đã đưa ra nhiều khả năng về 
định nghĩa "moksha" là gì. Trong các kinh Vệ đà nó được giải 
thích như là việc thu hồi linh hồn từ chu trình chuyển dời cuộc 
sống, tức là sự thay đối của một số hình hài cơ thể bàng những 
hình hài cơ thể khác. Điều đó chỉ đạt được “bằng nhận thức về 
tâm hồn” và “tách biệt nó với thiên nhiên”. Các định nghĩa ngắn 
gọn mang tính siêu hình vẫn thường xảy ra. Chẳng hạn, một 
trong những tác giả Jaina thế kỷ XII nói rằng, việc thoát khỏi 
samsara chẳng khác gì so với việc phân nhỏ cơ thể với một tâm 
hồn mệt mỏi và bị giam hãm để đến với tự do, tức là moksha. 


Phương pháp đạt được zmoksha cũng thật đa dạng. Một số 
theo tục thờ thần Shiva (Đấng tốt lành, vị thần thứ ba trong Ấn 


82 


Độ giáo - ND) và Tantra (Chân ngôn tông, Mật tông) cho rằng, 
để thoát khỏi nghiệp xấu và đạt được zmoksha cần phải thực hiện 
lễ nghi hiến tế (trong đó không chỉ có súc vật làm vật tế, mà cả 
người nữa). Dĩ nhiên, quan điểm như vậy không mang tính điển 
hình. Con đường đến với moksha thường trải qua lao khổ bằng 
việc tu thân. 


Thuở ban đầu cần tuân thủ các chuẩn mực đạo đức chung 
của toàn xã hội đã được ghi trong bộ luật về hành vị đạo đức phù 
hợp với giáo lý . (Trong Hindu giáo bộ luật đó được gọi là “Luật 
Manu”, nó hình thành từ thế kỷ II trước Công nguyên đến thế kỷ 
II sau Công nguyên). Sau đó tiếp đến việc từ bỏ các dục vọng 
trần thế: 

Đừng suy nghĩ vấn vơ về điều cám dỗ, 

hãy chiến thắng bản thân, đừng nên tham vọng, 

hãy lánh xa và đừng làm gì cả 

thì sẽ đạt được sự hoàn thiện' . 

Sự hoàn thiện được biểu hiện trong khả năng nhận thức chân 
lý của riêng “Bản ngã” đồng nhất với Atman. Trong 
“Dhammapada” - một trong những bản tư liệu nổi tiếng nhất của 
Phật giáo có nói rằng, Bhikshu, tức là Phật tử hành khất đói rách 


' Bhagavadgita 18, 49. 


43 


“được xem là người yên thân, nếu thân thể của ông ta được bình 
yên, giọng nói bình nh, trí óc không bị rối loạn, nếu ông ta biết 
tập thiển và từ bỏ mọi cám dỗ trần thế. Hãy tự tỉnh ngộ, tự kiểm 
soát bản thân mình. Một 8hikshu biết lưu ý đến bản thân, biết 
tập thiển như vậy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Hoặc là anh 
làm chủ được bản thân, hoặc chính anh tìm con đường cho 


mình...”". 


Con đường khổ hạnh và tìm tồi thần bí được đặt ra dưới hình 
thức cụ thể nhất trong Phật giáo. Tồn tại, thế giới kinh nghiệm, 
được các Phật tử xem như là sự lo lắng thiếu chỉ đạo của cái hiện 
hữu-chân lý. Như vậy, nó không phải là hậu quả của sự sụp đổ, 
của tội lỗi đến mức phải hối cải, mà là sự đau khổ thiếu chỉ đạo 
của cái hiện hữu-chân lý. Tồn tại cũng là đau khổ, chúng đồng 


nhất với nhau. 


Chân lý-hiện hữu rải rác kháp hằng hà sa số các pháp mà 
mỗi một pháp đó chịu một mức khổ đau của riêng mình. Mức 
đau khổ đó phụ thuộc vào nghiệp và hành vi của kiếp trước: mỗi 
một cuộc sống hiện tại đều có liên quan đến kiếp sống trước đó 
và nó lý giải điều mà nó chịu chính sự đau khổ như vậy chứ 
không thể khác được. Điều đó xẩy ra do mỗi một cuộc sống 
không thể khác ngoài sự kết hợp tạm thời của các bộ phận cấu 


! Dhammapada. XXV, điều 378 — 380. M., 1960. 


84 


thành không có điểm đầu và không có điểm cuối, giống như một 
dải băng được dệt trong khoảng thời gian nhất định từ những sợi 
chỉ không đầu không cuối. Tóm lại, cuộc đời là một thứ hoa văn 
nào đó, còn cái chết là sự huỷ diệt của hoa văn đó, là sự móc nốt 
rốt ren của các sợi chỉ và hợp nhau lại thành đải băng với hình 


hoa văn mới. 


Để thoát khỏi tồn tại-đau khổ, cần phải chấm dứt quá trình 
đan xuyên của các sợi chỉ, hoặc là, sử dụng ẩn dụ khác mà các 
Phật tử yêu thích nhất để vượt ra khỏi dòng xoáy đại dương của 
tồn tại đang trào dâng. Con đường tu thân nhằm mục đích VưƯỢt 
ra khỏi dòng tồn tại nhơ bẩn để trở thành giọt nước trong, không 
vương vấn gì đến ngọn sóng và dòng đục. Những người được 
giải thoát là những người dứt ra khỏi vực thẳm tối tăm còn gọi 
là bodkhisatna (cụ thể là “những tấm thân mà bản chất của nó là 
sự giác ngộ). Bodkhisatrva - đó là những người gần đạt được đầy 
đủ an tĩnh trên “bờ” đại dương của sự tồn tại đang cuộn sóng, 
song chính họ lại tự nguyện từ bỏ khoái cảm đó và một lần nữa 
lao mình vào vực thắm để cứu giúp người khác thoát khỏi vực 
thâm đó. 

Trong số các bodkhisatva có một số ít là cực kỳ trong sáng, 
như ánh hào quang thấu suốt tấm thân đứng sát bờ mà vẫn được 
bình yên vĩnh hằng - đó là những ông Phật. Mỗi một vị Phật có 
đến ba “thân”: một thân riêng đã giác ngộ, thân thứ hai được 


85 


phản ánh trong các bodkhisatxa, và thân thứ ba là tấm thân 
trong giọt nước đục của luân hồi. Khi được phản ánh trong các 
tấm thân khác, Phật đồng thời là thầy, là sư phụ, là người hướng 
đạo lý tưởng. 


Trong khi hướng đạo trên con đường tu hành, Phật dạy rằng: 
“Nếu đi qua dòng đời hãy từ bỏ quá khứ, từ bổ tương lai, từ bỏ 
những gì giữa hai khoảng cách đó. Nếu trí tuệ được giải thoát, để 
mọi sự được yên lành thì đừng tìm đến sự sinh và lão... Người đã 
giác ngộ là người không biết sợ, không có dục vọng, trong sạch, 
người diệt bỏ được thuyết sinh tồn: đó là tấm thân cuối cùng của 


4191 


nhỏ. 


Sự tiến triển trên con đường tu hành được kết thúc bằng 
trạng thái ørvana (niết bàn). Khái niệm niết bàn được giải thích 
và phát triển tuỳ thuộc sự tăng trưởng ảnh hưởng của học thuyết 
Gautama. Tuy nhiên, có lẽ vì vậy mà một mục đích lý tưởng 
mong muốn nào đó nếu về đại thể và trên thực tế được toại 
nguyện, thì cũng chỉ là những phần nhỏ mang tính chọn lọc, và 
khái niệm thực ra không bao giờ được giải thích một cách rõ 
ràng, đồng thời dẫn tới giải nghĩa từ ngữ nào đó. Nghĩa của từ 
“niết bàn” là đa ngữ nghĩa: dập tắt, bị nguội lạnh, không tồn tại 
thực tế v.v... 


' sdd, Chương XXIV, tr. 348, 351. 
86 


` 


Tính đa nghĩa của khái niệm “niết bàn” phản ánh không chỉ 
tính chất phức tạp của việc truyền đạt trạng thái tâm lý đồng nhất 
với nó. Trong tính vô xác định của mục đích “cuối cùng” có ý 
nghĩa tích cực to lớn: “con đường tu hành” là vô hạn, nó thúc 
đẩy phát triển tất cả sức lực của con người theo đúng nghĩa của 
nó mà không hề có liên quan gì tới một quy mô tiền định nào. 


Thêm nữa: Tính đa nghĩa này chỉ ra sự đa dạng về chức năng 
do cuộc sống khổ hạnh thần bí thực hiện trong xã hội. Ở đó phản 
ánh tính chưa thoả mãn với cơ cấu vũ trụ và bao hàm sự thách 
thức đối với trật tự xã hội, nhưng bù lại nó có thể làm cho con 
người dễ chịu khi “xa lánh” đời sống. Tính bị quan về khả năng 
cải tạo thế giới, đồng thời lại lạc quan tin tưởng vào thành quả 
của việc hoà mình cùng với Tuyệt đối để giải thoát là những 
thuộc tính vốn có của nó. Cuộc sống khổ hạnh là bằng chứng về 
sự ích kỷ dựa vào giải thoát cá nhân khỏi khổ đau, song nó lại 
bộc lộ tỉnh thần vì mọi người rất cao: từ chối các lợi lộc trần thế, 
làm gương cho mọi người về đức hy sinh, phục vụ người khác 
một cách vô tư, ít tham vọng và luôn chán ghét sự tranh đua. 

Sự bác bỏ cuộc sống trần thế thường chỉ là sự bác bỏ thế giới 
tội ác, chứ không phải cuộc sống tự thân. Ngược lại, trong khát 
vọng thường xuyên về tu thân, trong việc tìm tòi không mệt mỏi 
chân lý lại có sự biểu hiện của việc khẳng định chân thực về đời 
sống như một quá trình luôn biến đổi, những chuỗi biến dịch 


vĩnh hằng. 


87 


Do việc cố gắng xác định truyền thống triết học Trung Hoa 
về tổng thể mà nhiều người thiên về đánh giá nó như là dòng 
triết học có thiên hướng về nhân học một cách rõ rệt. Đúng thế, 
không có bản thể luận nào, không có những vấn đề nhận thức 
nào lại được các nhà tư tưởng Trung Hoa quan tâm trong lập 
luận và suy tư của mình như đề tài con người. 


Con người là một trong "vạn vật", nhưng đồng thời chính nó 
lại là quý giá nhất trong toàn bộ thế giới “vạn vật”. Dưa vào danh 
ngôn của Khổng Tử “Trong tất thầy mọi thứ do Trời Đất sinh Ta, 
con người là quí giá nhất”, Đồng Trọng Thư khẳng định rằng: 
“Ai đi sâu vào việc nghiên cứu tính mình do Trời ban cho, người 
ấy sẽ biết được rằng, chính nó là quý giá nhất so với các sinh 
linh khác”, 


Trong “Bạch hổ động” (“Cuộc tranh luận trong động Bạch 
hổ”) chúng ta ấp sự trả lời cho câu hỏi, con người khác với tất 
cả các giống khác ở chỗ nào. Đây là tư liệu khẳng định về mặt 
hình thức luận chiến chính thống của Nho giáo thời Hậu Hán. 
Con người là một sinh vật cố năm bẩm tính tự nhiên. Đó là: 


! Triết học Trung Hoa C. ổ dại. Thời Hán. M., 1990, tr, 149, 
88 


nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. “Nhân - là lòng nhân ái, khác với bất 
nhân ở chỗ không phải là người có tâm ác”. Điều đó có nghĩa là 
biết thương người, yêu người. Nghĩa - là chính nghĩa đồng thời 
còn là nghĩa vụ, tức là thực hiện bổn phận của mình. Lễ - là lễ 
độ, là cách cư xử, tức là tuân theo đạo để trưởng thành. Trí - là 
sự hiểu biết, tức là quan sát và nhận thức sâu, không lầm lẫn, 
nắm bắt cái huyển vi và tìm tồi chân lý. Tín - là lòng “chân 
thành”, là tính chân thực, tức là nhất mực trung thành với một ai 


2+] 


hoặc một việc gì đó mà không dao động, nghiêng ngả 


Dễ dàng nhận thấy rằng, bản tính con người trên thực tế 
được tạo thành từ những nguyên tắc điều chỉnh các quan hệ 
tương thân giữa con người với các thành viên khác trong cộng 
đồng. Một ấn tượng vốn được định hình là đối với các nhà triết 
học Trung Hoa quan tâm đặc biệt đến con người như một sinh 
thể xã hội. Lễ đương nhiên là họ chú trọng hơn bao giờ hết đến 
vấn đề thiện ác, tiền định và tự do ý chí, số mệnh và thành đạt. 
Các giải đáp cho những vấn đề nêu trên là phong phú đa dạng, 
nó khắc với cách giải quyết trong các truyền thống văn hoá khác. 

Theo truyền thuyết thì Khổng Tử đã khẳng định sự thống 
nhất về mặt bản tính của tất cả mọi người khi ông xem xét nó tại 
thời điểm sơ sinh vốn là thiện. (Một số nhà nghiên cứu lại suy 


! S4d, tr. 247. 


89 


diễn ý kiến đó rồi cho rằng, Khổng Tử nói: “Xét về bản tính thì 
(mọi người] gần giống nhau, song, vì thói quen mà họ khác 
nhau”, sau đó đi đến kết luận cho rằng, tính người là trung gian 
giữa thiện và ác). 


Khẳng định về bản tính của con người vốn thiện là Mạnh Tử 
(IV - HI tr. CN). Ông cho rằng, chính thiện tính bẩm sinh đã làm 
cho người bình thường và thánh nhân “giống nhau”. “Nhân, 
nghĩa, lễ và trí không thâm nhập từ ngoài vào ta, - Mạnh Tử viết, 


- chúng có sẵn trong ta”?. 


Người đi ngược với quan điểm của Mạnh Tử là Tuân Tử 
(khoảng 313 - 238 trước Công nguyên). Tuân Tử căn cứ vào chỗ 
“bản chất con người vốn ác; còn nếu như nó mang tính thiện là 
đo tác động nhân tạo”. Theo nhận định của A.I. Kôpzep, “qua 
thời kỳ hai nghìn năm phát triển của Nho giáo - từ Khổng Tử 
đến Vương Dương Minh - ở đó việc giải quyết vấn đề về mối 
quan hệ của bản chất con người với thiện và ác trên thực tế được 
đặt ra và nghiên cứu tới mức tối đa. Bằng chứng về việc tận dụng 
triệt để trong thực tế các giải đáp có thể có trên phương diện kết 
hợp cho vấn đề triết học được đặt ra cũng đủ biết rằng, bên trong 


' Xem thêm: Vấn đề con người trong các học thuyết truyền thống Trưng 
Hoa. M., 1983, tr. 208. 


? Sđd, tr. 210. 


90 


triết học truyền thống Trung Hoa đã diễn ra quá trình phát triển 
liên tục. Quá trình này biểu hiện dưới hình thức đặc thù của việc 
cân nhắc, lựa chọn dần dần tất cả các giải pháp mang tính giả 
thuyết đối với các vấn đề này hay vấn đề khác vào thời Cổ đại, 
cũng như việc cân nhấc thận trọng những phối hợp liên quan tới 
mức tối đa của các giải pháp đó”'. 

Vấn đề thiện và ác, như chúng ta biết, có liên quan mật thiết 
với vấn đề khắc phục tự do ý chí. Ở đây chúng ta nhận thấy các 
ý kiến quá tản mạn. Một quan niệm khá điển hình đối với Nho 
“ý Trời” đối với toàn thể hiện 
hữu, mà trước hết là đối với con người. “Con người ngay từ khi 


giáo là quan niệm về sự tồn tại của 


mới sinh ra đã nhận được đại mệnh, - điều ghi trong “Xuân thu 
phồn lộ”. - Đó là bản chất (thực thể) của [con người]. [Nó còn 
bao hàm cả] số mệnh thường biến”. Đại mệnh được hiểu là cái 
do Trời định đặt và là cái mà đương nhiên con người không thể 
cưỡng lại được. Còn số mệnh thường biến lại phụ thuộc vào sự 
nỗ lực cá nhân của con người. Vậy các số mệnh nói trên có liên 
quan gì với nhau? Chính Đổng Trọng Thư cũng nhận định về vấn 
để này như sau: “Trời sinh ra dân. Lúc đó bản tính của dân có 
tiểm năng trở thành thiện, chứ chưa phải là thiện. Để làm cho 
bản tính của dân thành thiện, Trời đặt ngôi Thiên tử [cai quản 


L S4d, tr, 225. 


? Triết học Trung Hoa Cổ đại. Thời Hán, tr. L17. 


91 


dân]. Ý của Trời là như vậy. Trời ban cho dân bản tính mà không 
thể [tự] nó thành thiện, còn dân thì nhận được từ Thiên tử sự chỉ 
giáo ở giai đoạn kết thúc việc |hình thành] bản tính. Thiên tử tiếp 
tục thực hiện ý Trời, và nhiệm vụ của thiên tử là thực hiện việc 
Lhình thành] bản tính của dân”, 

Đoạn văn này phản ánh mục đích điển hình đối với truyền 
thống Nho giáo về: a) phủ định thuyết định mệnh tuyệt đối; b) 
công nhận không chỉ khả nrãng, mà thêm nữa là tính tất yếu của 
nỗ lực và hoạt động của con người nhằm thực hiện các tiềm năng 
tính thiện vốn có trong con người, tức là nhằm đạt được sự hoàn 
thiện; c) kháng định (ở đây chỉ tính đặc thù thuần tuý Trung 
Hoa) “sự thừa lệnh” đặc biệt của Thiên tử trong việc thực hiện 
bản tính thiện của con người. 


Thiên tử thể hiện ý chí của Trời, cho nên có quyền năng vô 
song. Chính vì thế mà bản tính thiện khởi thuỷ trong tư chất của 
con người có được biểu hiện hay không lại phụ thuộc vào thiên 
tử. Tư chất của con người (theo Đồng Trọng Thư) được so sánh 
với sự sinh trưởng của cây lúa. Lúa chín là thành quả của hạt. 
Song không phải hạt lúa nào cũng chín, cũng tương tự, không 
phải trong mỗi người đều có sự biểu hiện của những tiểm năng 


vốn có, trong đó có tính thiện ban đầu. Trong cả hai trường hợp 


' 8đd, tr. 123. 


92 


đều đòi hỏi sự nỗ lực hoạt động. Trời ban cho con người tính 
thiện ở dạng tiểm năng, song để cho nó biểu hiện được cần phải 
hành động phù hợp với các nguyên tắc giáo dục bắt buộc do 
Thiên tử thực hiện. 


Thiên tử là trụ cột của nhà nước, còn sự tôn kính Thiên tử là 
nên móng của trật tự cần thiết. Sự kính trọng đó dựa vào phân 
công chức năng giữa Trời, Đất và Người. Trời sinh, Đất dưỡng, 
còn người quản lý điều hành tất cả thông qua các qui định và 
nhạc sao cho phù hợp với lễ. Thiên tử đại diện cho sự thống nhất 
của tam tài: “... cúng tế, tức là hầu Trời; tự cày ruộng trong nghỉ 
lễ tịch điển, tức là hầu Đất: Quan tâm đến mỌI người, piáo dục, 
khai trí họ, đặt ra cho họ các qui tắc, tức là phục vụ Người. Phục 
vụ cả ba ngôi, Thiên tử khi đó chẳng cần đến bạo lực lẫn hình 
phạt, mọi người nghe theo Thiên tử, như con cái theo cha mẹ”. 
Để dàng nhận đoán được rằng, sự kiến giải tương tự về vai trò 
của Thiên tử là luận chứng mang tính hệ tư tưởng cho chế độ 
quân chủ Trung Hoa, 

Theo quan điểm của người phương Tây thì đế chế Trung 
Hoa là sự phân dạng của chính thể chuyên chế phương Đông đã 
thấm nhuần tỉnh thần chuyên quyền. Hêgen và những người theo 


' Trích theo: Vaxiliep L.X. Vấn để nguồn gốc tư tưởng Trung Hoa. M., 
1989, tr. 217. 


93 


đường lối kiến giải di sản tỉnh thân phương Đông về lịch sử triết 
học (Donald Monro, R.Edvards, M.Elvin, S.K.lang và những 
người khác) đã đưa ra giả thuyết rằng, nhận thức Trung Hoa về 
“cái tôi” mang tính “tự phủ định”, hay là “phi nhân cách”, từ đó 
tên gọi của mô hình Trung Hoa về con người như là “con người 
rỗng tuếch”. Nhân đạo ở đây là khách thể của sự công khai hoá, 
và tất cả những gì đáng lẽ là cảm xúc của tính chủ quan bên 
trong thì lại bị tổ chức hoá từ bên ngoài. 


Một ý kiến được phổ biến khá rộng rãi (Marxel Moss, 
Gerbert Fingarett) cho rằng, truyền thống Trung Hoa không thừa 
nhận “tính tự trị của nhân cách”, trong nó không có quan niệm 


về “gián đoạn và cách ly “Gái tôi”? 


Dĩ nhiên có thể các đánh giá của phương Tây mang dấu ấn 
theo cách nhìn nhận văn hoá của người khác, cho nên không 
hiểu được điều là, tại sao nền văn minh Trung Hoa cực kỳ phong 
phú, được bảo tồn suốt mấy nghìn năm, nếu như ở đó cái cá nhân 
bị cào bằng hoàn toàn theo nhận định nói trên. 


Nhà nghiên cứu Trung quốc hiện đại người Mỹ là Rodzer 
Ams, người cố gắng khác phục định kiến rập khuôn được hình 
thành ở phương Tây đối với phương Đông, đã đưa ra một trong 
những phương án giải đáp vấn để nêu trên. Xuất phát từ quan 
điểm cho rằng, văn hoá Trung Hoa nổi bật là do mối liên hệ 
chặt chế theo cấp độ cá nhân, xã hội và chính trị, Ams đã “rút” 


94 


cấp độ cá nhân, hay nói cách khác là “mô hình “cái tôi” từ mô 
hình tổ chức chính trị của xã hội Trung Hoa truyền thống. Như 
chúng ta đã biết, Trung Hoa Cổ đại được chỉa thành “năm khu 
vực”. Thứ nhất là khu vực trung tâm do nhà vua quản lý; thứ hai 
là khu vực của các công thần; thứ ba là khu vực bị chỉnh phục do 
các quan chấp chính của triểu đình nắm giữ; thứ tư là khu vực 
sinh sống của “dân man đi” phần nào đó chịu sự kiểm soát của 
trung tâm; thứ năm là khu vực “hoang dã” do các man di tự do 
chiếm giữ. Nhìn chung, “hệ thống mặt trời hài hoà hướng tâm” 
này, theo ý kiến của R.Ams, đã có trong thể chế chính trị của xã 
hột Trung Hoa. 

Về phương diện xã hội, có một mô hình giống với lễ nghỉ 
nằm trong trung tâm gọi là /£ hoạt động. Người Trung Hoa phân 
biệt lễ nghi “tuyệt đối” với các lễ nghỉ bị thay đổi theo thời. Lễ 
nghĩ “tuyệt đối” được gọi là những lễ nghi có cơ sở vũ trụ luận. 
Đó là những lễ nghi-nguyên lý, nó “giống như trật tự và các quy 
luật của Trời, bởi vậy nó không thể thay đổi được?.. Chính nó 
bắt nguồn từ bản tính của Trời”!. Một trong những lễ nghi hay 
nguyên lý tuyệt đối đó là tính đẳng cấp của toàn bộ cái hiện hữu. 
Nói ngắn gọn, mục đích tuân thủ lễ nghỉ là để duy trì thế giới, 


' Xem thêm: Kai-wing Chow. Ritual, Cosmology, and Ontology: Chang 
Tsai's Moral Philosophy and neo-Confucian Ethics. — Phiosophy East & 
Wes:. Apr. 1993, vol. XLIII, No 2, 


95 


trong đó có cả xã hội ở trạng thái ổn định, hoà hợp bằng “phân 
biệt và phối hợp”. 


Chúng ta thử đặt cơ chế “hài hoà hướng tâm” nói trên vào 
quan niệm Trung Hoa về “cái tôi”. ''Cái tôi” này về một số nghĩa 
giống với vũ trụ mà ở đó, vật chất bao quanh trung tâm được xác 
định bởi khối lượng có tính chất quyết định, mỗi khi các khối 
lượng lân cận tạo ra cho nó sự tự do vừa đủ. Cái gì đặc trưng cho 
không gian vũ trụ đều được nhận thấy trong lĩnh vực của tiểu vũ 
trụ. Một trung tâm được thiết lập như vậy còn gọi là trung tâm 
của trường lực, là huyền diệu mà từ đó các lực xuất phát và hội 
tụ. Bằng phương pháp tương tự, các trung tâm được hình thành 
tiếp tục liên kết với nhau như tổng các trung tâm mà khi cùng 
tương tác, chúng tạo ra một trung tâm ly tâm cân bằng, đồng thời 
hướng việc phân phối lực của trường mình mội cách cân xứng 
xung quanh trung tâm đó. '““Cái tôi” cá nhân là một trong những 
trung tâm mà sự tương tắc của nó với tất cả “cái tôi” - trung tâm 
khác quy định cấu trúc cửa cái toàn thể, nó được tổ chức xung 
quanh cái có thể được gọi là trung tâm cân bằng. Như Mạnh Tử 
từng nói, "tất thảy mọi hằng hà sa số đều kết thúc trong tôi”, và 
“người nào biết sử dụng toàn tâm và toàn trí của mình sẽ chinh 
phục được bản thân mình, đồng thời khi chỉnh phục bản thân 
mình sẽ chỉnh phục được toàn thể”. 


Như vậy, “cái tôi” đồng thời là bộ phận của trường lực 
chung cũng như trung tâm thiết kế cái toàn thể của mình. Do 


96 


mối quan hệ qua lại của con người với xã hội làm xuất hiện 
không phải sự thống trị và “tinh thần chuyên chế”, mà là sự biểu 
hiện của “tinh thần tập thể” tốt đẹp đối với cả cá nhân lẫn xã hội 


nói chung'. 


Truyền thống tình thần Trung Hoa được đặc trưng không chỉ 
bằng “mô hình con người “chuẩn mực”, mang “tính tập thể”, mà 
còn cả tính “cá nhân” được Đạo giáo trình bày một cách đây đủ 
nhất. Nếu như con người đối với các nhà Nho được trình bày 
trước hết như một sinh mệnh xã hội, thì đối với các Đạo s1, cái 
căn bản trong con người là khởi thuỷ tự nhiên. 


Theo học thuyết của Đạo giáo, con người hình như có hai 
thiên tính. Một là tính tự nhiên do Đạo - duy nhất sinh ra và 
quyết định (vì thế nên nó là chân lý), hai là nhân tạo do dục vọng 
vốn có của con người ích kỷ sinh ra và quy định (vì thế mà sai 
lâm). Từ đó, con người lý tưởng được gọi là người mà trong nó 
cái thiên tính chân lý áp đảo thiên tính sai lầm. Nó “theo Trời mà 
cống hiến cả thiên tính chân lý cho ý chí, không hám lợi, không 
bị nhân dục lôi kéo. Trời đối với nó là cha, Đất đối với nó là mẹ, 
âm - dương đối với nó là cơ sở, bốn mùa là sợi ngang của khổ 
vải. Trời yên là nhờ sự trong sạch, Đất bền vững là do lặng... 


' Xem thêm: Ams R. Cá nhân trong Nho giáo Cổ điển (mô hình “ảo 
thuật — trường”). Trời — Mgười —-. Xã hội trong các văn hoá truyền thống 
Phương Đông. M., 1993, tr. 39..... 65. 


97 


Lặng và yên là hai trạng thái cái mà nhờ đó lý trí thần thánh 
được khẳng định; trống rỗng và hư vô là nơi trú ngụ của Đạo. Vì 
vậy mà người đi tìm cái bên ngoài lại đánh mất cái trong mình, 
thận trọng giữ gìn cái bên trong của mình lại bị đánh mất ở thế 
giới bên ngoài”, 


Các Đạo gia tỏ thái độ phê phán đối với các Nho gia và Mặc 
gia, những người dùng sự học “để nghi vấn sự thông thái, sự vu 
khống hoa mỹ..., để thu hút thêm nhiều người ủng hộ. Họ mua 
danh vọng và sự nổi tiếng trong thiên hạ bằng ca và nhạc, bằng 
trống và các điệu nhảy, bằng những đường viên diêm dúa trên 
quần áo, bằng những bài ca và truyền thuyết. Người ta bày ra 
nhiều lễ nghỉ tâng cao và hạ thấp”. Thánh nhân không “thèm để 
ý tới hình thức bên ngoài như từ thiện và nghĩa..., không quan 
tâm đến những thứ vui tai hay mắt”, vì thánh nhân “hoàn thiện 
trong mình nghệ thuật của Đạo”, “thấu đáo trong sự hài hoà của 
thân hình và tâm hồn'2. 

Các Đạo gia tỏ ra thờ ơ hoàn toàn đối với sự thoả mãn bề 
ngoài về hành vi của mình cũng như điều người khác nẹghĩ về họ, 
như vậy thì hành vi của họ phù hợp biết chừng nào với các qui 


' Triết học Trung Hoa Cổ đại. Thời Hán. tr. 55, 
? S4d, tr. 52. 
3 Sdđ, tr. 51. 


98 


định, các chuẩn mực được xã hội mà cho chấp nhận. Họ không 
chỉ có thiên hướng quên các quy định và chuẩn mực này mà còn 
hô hào coi thường: “Cứ xem thường thiên hạ đi thì tỉnh thân sẽ 
không bị gông cùm; cứ coi thường đồ vật thì trái tim sẽ được giải 
thoát khỏi hoài nghỉ; hãy xem sống cũng như chết, rồi ý chí sẽ 
không nản; cứ cho các thay đổi với chuyển hoá là một thì tầm 
nhìn của ngươi sẽ rõ ràng”!. 

Dễ dàng nhận thấy sự hoà nhịp của Đạo giáo với nhiều quan 
điểm của Phật giáo về tình thần chống chuẩn mực. Vì vậy điều 
trở thành qui luật là về sau chúng gặp nhau trên đất Trung Hoa, 
từ cuộc hội ngộ này đã sinh ra “đứa con chung” - Thiền (tiếng 
Nhật bản gọi là “dzen”) mà lý tưởng của nó là nhằm vạch ra bản 
chất khởi thuỷ, làm thế nào để được tự do như cá trong nước, như 


chim trên trời, không cần tìm chỗ dựa, chỗ nương thân”. 


* 


Trong văn hoá Hồi giáo, tính chuẩn mực cứng nhắc của mô 
hình “xã hội” của con người có đạo đức được xây dựng trên quan 


' Sửd, tr. 60. 


? Xem thêm: Grigorieva T.P. Mô hình thế giới của Đạo giáo và Phật 
giáo. - Đạo và Đạo giáo ở Trung Hoa. M,. 1982. 


99 


niệm định mệnh là phụ thuộc hoàn toàn tất thảy cái hiện hữu vào 
cái Tuyệt đối tối thượng. Tính tiền định của số mệnh và hành vì 
con người được khẳng định bằng nhiều tích cổ trong kinh Koran 
(6:39, 6:134: 7:188 v.v...). Tuy vậy trong kinh này cũng có cả 
những bài thơ phản bác thuyết định mệnh mù quáng. 


Tư tưởng định mệnh từng được các nhà thần học Hồi giáo 
củng cố và đưa vào cơ sở hệ thống đạo đức của Hồi giáo. Cụ thể 
nó được phản ánh một cách đầy đủ và rõ ràng trong các tác 
phẩm của al - Gazaly. Trong luận văn “Phục sinh khoa học về tín 
ngưỡng” ông viết: “Mặt trời, mặt trăng và các vì sao, mây, mưa 
và đất, tất cả động vật và các sự vật không hồn đều lệ thuộc vào 
sức mạnh khác, giống như ngòi bút trong tay người viết. Không 
nên tin rằng, nhà vua biết ký là người làm ra chữ ký. Chân lý ở 
chỗ người làm ra chữ ký chính là Đấng tối cao. Với tư cách là 
Đấng toàn năng, Ngài từng nói ... “Đâu phải ngươi ném cái gì đó 
khi ngươi ném, Thánh Ala ném đấy chứ”. 

Ngay từ khi có các quốc vương Hồi giáo đầu tiên, trong đám 
tín đồ Hồi giáo xuất hiện các cuộc tranh luận và đã phá nhau 
quanh vấn để giáo điều tiền định. Mâu thuẫn nội tại của giáo 
điều này là ở tính bất cập của nó với nguyên lý trách nhiệm của 


con người trong cách ứng xử của mình. Con người có chịu trách 


' Abu Hamid al -Gazaly. Phục sinh khoa học về tín ngưỡng. M., 1980, tr. 
208. 


100 


nhiệm về hành vi của mình hay không, tức là những hành vi 
không phụ thuộc vào bản thân nó mà do Thánh định sẩn hàng 
thế kỷ? Biết tán thành thế nào cho đúng với quan niệm về Thánh 
Ala - Đấng vô song và đồng thời lại là Đấng sáng tạo ra tất thảy 
mọi điều thiện? Nếu nó là vô song thì cả thiện lẫn ác đều theo ý 
chí của nó mà ra, như vậy nó không thể hoàn toàn là điều thiện, 
còn nếu như Thượng đế là của tất thảy điều thiện và cái ác không 
từ nó mà ra, thì khi đó nó không còn là Đấng vô song nữa và 
cũng chẳng giải quyết được gì cho số phận con người. 


Thuyết định mệnh tuyệt đối bất đầu bị nghi ngờ khi các tín 
đồ đầu tiên tham gia vào việc “suy xét” và “tranh luận”. Họ là 
những cadarit (từ tiếng Arập czđør - “số mệnh, kiếp số”). Bản 
chất của các cađarit, theo nhà sử học Hồi giáo nổi tiếng thời 
Trung thế kỷ as-Sakhraxtany (mất năm 1153), là ở ''sự mong 
muốn tìm ra nguyên nhân của bất kỳ sự vật nào, và điều đó [xẩy 
ra] từ bản chất của kẻ đáng bị nguyền rủa trước tiên (tức là qui. - 
T.G), bởi vì nó đi tìm một là, nguyên nhân sáng tạo, hai là, sự 
thông thái trong nghĩa vụ tôn giáo, ba là, vì sao cái lợi trong 


.i 


nghĩa vụ lại dồn cho Ađam'”. Cađarit đã bảo vệ tự do ý chí của 
con người và trách nhiệm đối với hành động của mình trước 


Thánh Ala. 


` As-Sakhrastany. Sách về tôn giáo và giáo phái. Phân L.M., 1984, tr. 33. 


101 


Các nhà thần học-mutazilit cũng lên tiếng ủng hộ học thuyết 
tự do ý chí. Về thực chất, cuộc luận chiến giữa những người theo 
thuyết định mệnh tuyệt đối và những người bảo vệ dù chỉ là tự 
do ý chí tuy ở mức độ vừa phải, cũng đã diễn ra trong suốt tiến 
trình lịch sử của Hồi giáo, sau đó nó trở nên cực kỳ cấp bách vào 
các thế kỷ XIX - XX. 

Trong sự bất đồng giữa đạo Hồi với Phật giáo hoặc với Đạo 
giáo đã nẩy sinh một mô hình “cá nhân” với những nét chung 
cho cả ba học thuyết. Chẳng hạn, sự hoàn thiện của bodhishattva 
Phật giáo và ai-imsan ai-kamin Hồi giáo (Con Người Hoàn 
Thiện) được xác định không phải bởi sự so sánh phẩm chất của 
họ với phẩm chất của những người khác, mà bởi tính tương quan 
với Tuyệt đối, về sự gần gũi với Phật hoặc Ala ở trình độ cao đến 
đâu, bởi vì tiêu chí lý tưởng thường nằm ngoài hay ít nhất là cao 
hơn nhiều so với các chuẩn mực (kể cả khi các chuẩn mực này 
được tôn giáo thần thánh hoá). Tiêu chí đó không phải xuất phát 
từ thế giới này, nó hướng tới cái siêu nghiệm và đồng thời đóng 
khung trong “cái tôi” con người. 

Việc lựa chọn loại tiêu chí này thực hiện được là do sự 
chuyển trọng tâm từ bản chất sinh học-xã hội của con người 
sang nguồn gốc thần thánh, siêu nhiên. 

Theo kiến giải suphis, trong con người không có sự phân 
biệt giữa thần thánh và súc vật, bởi chúng đã hoà vào nhau. Giáo 


chủ vĩ đại Ibn Arabi giải thích thơ của kinh Koran (75:38) như 


102 


sau: “Ô Iblic, điểu gì đã ngăn cản ngươi hướng về cái mà Ta 
tạo ra bằng chính-tay mình?” Điều đó chứng tỏ rằng, Adam - 
Đấng sáng tạo bằng hai bàn tay của mình, mang hai hình thức: 
Hình thức bên ngoài được tạo thành từ thế giới hiện thực, còn 
hình thức bên trong tương thích với '“tổng hoà các tên thánh và 
phẩm cách”. 

Con người theo nghĩa nồi giống là tồn tại phổ biến mang 
tính hoàn thiện nhất. Mọi tồn tại khác là sự phản ánh của một 
trong những thuộc tính vô hạn của Tuyệt đối, riêng con người là 
sự tổng hoà trong nó tất cả các hình thức biểu hiện của thần 
thánh, trong nó có toàn bộ cái hiện hữu, toàn bộ thế giới hiện 
thực được liên kết với nhau. Trong hệ thống vakhảdat al-vudjud 
con người là tiểu vũ trụ. Hơn nữa, con người là vòng khâu gián 
tiếp giữa Thượng đế và thế giới mà ở đó, sự thống nhất của tồn 
tại vũ trụ và tồn tại mặt đất được bảo đảm. 

Ibn Arabi so sánh con người với đá quý trong vòng tròn của 
con dấu: nó không là cái gì khác ngoài ký hiệu được chạm khắc 
mà Thượng đế đặt vào các kho báu của mình, bởi vậy nó được 
gọi là người kế thừa (khalipha) của Thượng đế, sự sáng tạo của 
Thượng đế được nó canh giữ như cái kho đã niêm phong. 

Theo kinh Koran (33:72): “Chúng ta đã đưa ra sự thế chấp 
cho trời, cho đất, cho núi, song đều bị chúng từ chối và sợ hãi; 
con người mang sự thế chấp đó đến thì...” Điều này được suphis 


103 


kiến giải như một sự khẳng định cho rằng, sứ mệnh của con 
người là làm “chỗ chứa” của Thượng đế. 


Để chứng minh vận mệnh nói trên của mình, con người phải 
hướng tới sự tự hoàn thiện. Bởi vì, nếu trái tìm giống như cái 
gương phản ánh bộ mặt của Thượng đế, để khi nhìn vào đó người 
ta thấy rõ Ngài, thì cái gương đó phải được “mài nhắn” sao cho 
sự phản ánh tương thích với cái được phản ánh (tức là Thượng đế 
- ND). Như vậy, ý nghĩa cuộc sống của con người là ở việc thực 
hiện nghĩa vụ cao cả, nó đồi hỏi phải có sự hoàn thiện thường 
Xuyên. 

Để làm được điều đó thì mỗi việc tuân thủ các chuẩn mực 
hành vi do xã hội đặt ra là chưa đủ. Luật pháp là “sự định 
hướng” trong thế giới của tồn tại hiện tượng, còn đối với người 
mới bước vào Con đường dẫn tới nhà thờ của tồn tại chân lý thì 


XẮC 


vai trò “ngọn hải đăng” lại là của các nhà truyền giáo. 


Cấp bậc cao nhất trong hàng các nhà truyền giáo suphis là 
dl-insan aÏ-kamin. Nếu như ở {bn Arabi Con Người Hoàn Thiện 
thiên về giữ chức năng siêu hình (cũng có thể đây là trường hợp 
ngoại lệ) theo nguyên tắc giải quyết vấn để quan hệ giữa cái 
một và muôn, chung và riêng, bản chất và hiện tượng, thì trong 
quan niệm của các nhà suphis sau này, chức năng tôn giáo của 
Con Người Hoàn Thiện đóng vai trò trung gian giữa Thượng đế 
và con người là vấn đề được đưa lên hàng đầu. 


104 


Việc kiến giải mang tính siêu hình và tôn giáo về aÌ-insan 
al-kamin đã cho phép hình thành nguyên lý hoàn thiện đạo đức 
phụ thuộc vào trình độ trí tuệ của môn đồ. Đối với đa số những 
người theo học thuyết suphis, thường là những thứ dân, những 
người mù chữ, thì người định hướng trong quá trình này là giáo 
chủ. Cuộc đời và hành vi của giáo chủ là tấm gương tốt, được 
xem là mẫu mực cho mọi người noi theo. Và họ đã làm theo giáo 
chủ một cách mù quáng thiếu suy xét, để rồi trở thành công cụ 
trong tay những kẻ dối trá và những nhà cầm quyền muốn bắt 


những người có ý chí yếu đuối và vụng về phụng sự mình. 


Bên cạnh đó, sự giải thích siêu hình về ai-imsan al-kamin 
vẫn bao hàm không ít tiểm năng đạo đức. Có giả thiết cho rằng, 
mẫu chuẩn đạo đức, thước đo tính thiện và ác, có thể và cần phải 
là bản thân con người có khả năng hoàn thiện trên con đường tự 
nhận thức, nắm bát “cái tôi” chân lý của mình: “Mục đích và ý 
ngh1a của Đạo là khám phá ra cái không thể đo được trong chính 
mình” (al-Pharid). 


Quan niệm về Con Người Hoàn Thiện không phù hợp với 
giáo lý Hồi giáo truyền thống ít nhất là do hai nguyên nhân. Một 
là, từ quan niệm về con người như là chỗ chứa của Thượng đế và 
sự quay về với “cái tôi” chân lý của nó có thể xảy ra khi thống 
nhất với Thượng đế. Từ đó chúng ta có thể đưa ra kết luận lôgic 
về tính nội tại tự nhiên của thượng đế đối với con người, song 
điều đó lại không phù hợp với luận điểm thần học về tính siêu 


105 


nhiên tuyệt đối của Thượng đế. Hai là, tự cách đặt vấn đề về khả 
năng của cá nhân đạt được trình độ ai-imsan al-kamin là sự thách 
thức đối với tư tưởng định mệnh. 


Việc thừa nhận tính tiền định hoàn toàn trong hoạt động đã 
làm cho con người gia nhập một cách vô thức vào quá trình hoàn 
thiện mà những người theo trường phái sưph¡is kêu gọi thực hiện. 
Những người này lấy đó làm cơ sở cho lý luận cũng như thực 
tiễn của. Từ đó xuất hiện xu hướng hoà nhập tính toàn năng của 
Thượng đế với tự do ý chí của con người. 


Theo Ibn Arabi, tính toàn năng của Thượng đế được biểu 
hiện ở chỗ bao giờ Ngài cũng là người “ban phát”, Ngài “là 
người thủ quỹ của mọi khả năng”. Song, Ibn Arabi không bao 
giờ thừa nhận tính tất yếu và khả năng ngoại lệ. Ông gọi “những 
người không mạnh về trí tuệ” là những nhà tư tưởng phủ nhận 
khả năng dích thực và chỉ thừa nhận tính tất yếu tuyệt đối (với tư 
cách là phạm trù lôgic và bản thể luận). Ibn Arabi nhận thấy cơ 
sở để thừa nhận tự do ý chí của con người ở chỗ con người là: 
nơi chứa các khả năng do Thượng đế ban mà khả năng và trách 
nhiệm của nó phải thực hiện một cách độc lập: 


... Chúng tq thuộc về Ngài, 


Song chẳng lẽ chúng ta không tự làm chủ được mình hay 
sao? 


Chỉ một từ Llsẽ L] trong tôi thuộc về Ngài; 


106 


Ngài đồng nhất với chúng ta bao nhiêu thì chúng ta được 
quyền quyết định bấy nhiêu. 


Như vậy, tự do ý chí được xem như là ân huệ của Thượng đế. 
Vậy ý nghĩa của việc cái tối thượng tự nguyện hạn chế tính toàn 
năng của mình ở chỗ nào? Nó ở trong sự “thử thách” của con 
người. Tại sao Đấng sáng tạo lại cần phải thử thách con người, 
chẳng lẽ Ngài không thể cử xuống trần gian một sứ giả nhân từ 
hay sao? Làm như vậy là để thể hiện tính thiện chân chính của 
con người, bởi vì, theo nhà thơ-suphis Jalan ad-Din Rumi thì “sự 
trong sạch chẳng là gì cả, nếu không có sự cám dỗ của thói xấu”. 
Song cái căn bản không phải ở chỗ đó. Thiện và ác là cần thiết 
để chỉ ra tính bao trùm của Tồn tại tuyệt đối. Thượng đế là tất cả, 
cũng có nghĩa là Ngài thể hiện mình ngay cả với tư cách là chưa 
hoàn thiện và đáng bị phán xét. 


Để “trở nên nổi tiếng”, Thượng đế phải xuất hiện dưới hình 
thức tương phản, do ánh sáng Thượng đế bị tối, muốn nhìn được 
Ngài lại phải khắc phục sự tối tăm đó. Tư tưởng đó ăn khớp với ý 
kiến của những người theo học thuyết Platôn mới cho rằng, có 
thể nói về sự hư hỏng của sự vật, chừng nào còn có cái bị hỏng, 
cũng như về cái ác, chừng nào còn cái lợi. 

Thiện và ác biểu hiện với tư cách là những hiện tượng khách 
quan của các cặp đặc tính Thần thánh: từ bị và báo thù. Chúng 
thực ra là kết quả mong muốn thể hiện mình của Đấng tối cao, 


107 


tức là về nghĩa nào đó thì chúng bị quy định. Dừng lại ở đó cũng 
có nghĩa là thừa nhận sự hiện diện tự nhiên trên đời này của cái 
thiện và ác, đồng thời cũng đồng ý cho rằng, việc khắc phục cái 
ác là vô nghĩa. Khi đó không có gì khác ngoài việc làm lành với 
cái ác đang tồn tại, thừa nhận tính bất hợp lý của việc suy tính và 
nỗ lực tự hoàn thiện cá nhân cũng như thúc đẩy tiến bộ xã hội. 
Khi biết được quan điểm ấy sẽ đi tới đâu, các suphis đã cố ý giải 
thích rằng, mặc dù cái thiện và cái ác mang tính khách quan, con 


người vẫn thực hiện được sự lựa chọn chúng một cách tự do. 


Jalan ad-Din Rumi đã so sánh tự do ý chí với nguồn “tư bản” 
được người ta sử dụng một cách hợp lý, có lãi và người nào 
không biết sử dụng nguồn “tư bản” đó hoặc sử dụng sai, làm hao 
tổn sẽ đón nhận sự trừng phạt vào ngày Phán xét. Chính Rumi đã 
thừa nhận rằng, cuộc tranh luận giữa những người theo thuyết 
quyết định thần thánh với những người phản bác họ không thể 
giải quyết nổi bằng phương pháp duy lý, bởi vì cuộc tranh luận 
này cần phải chuyển từ lĩnh vực lý trí sang môi trường tình cảm 
mà ở đó “trái tim đóng vai trò thống trị”. Bằng tất cả tình yêu 
hướng vào Đấng tối thượng, con người trở thành một phần của 
“đại dương” - tức là hiện thực tuyệt đối, và mọi hoạt động do 
con người thực hiện không phải của con người rà là của đại 
dương. Tất thảy tình yêu đối với Thượng đế đã làm thay đổi biết 
chừng nào bản thân con người, đến mức đối với nó vấn đề về tự 


do ý chí cũng mất hết ý nghĩa: nó cảm nhận sự hoà nhập hoàn 


108 


toàn với Tồn tại tuyệt đối, và khi đó dĩ nhiên xuất hiện mệnh đề: 
“Tôi là Thượng đế”. 


Mansur al-Khalladơ đã tự cho phép mình đưa ra một ý kiến 
quá táo bạo (vì tội đó ông ta bị xử tử hình công khai năm 922), 
để đi đến kết luận sau đây: “Linh hồn của Thánh là linh hồn của 
tôi, còn linh hồn của tôi là linh hồn của Thánh; Ngài thích gì thì 
tôi cũng thích cái đó, và ngược lại!”. Rumi xem mệnh đề “Tôi 
là Thượng đế” như là sự hoà giải vĩ đại, vả lại nó hoàn toàn 
không phải là sự đồi hỏi quá cao. Người nào nói câu: “Tôi là 
kẻ hầu hạ Thượng đế” thì đó chính là người khẳng định sự tồn 
tại “cái tôi” Thượng đế. Còn người nào nói: “Tôi là Thượng 
đế”, thì chính người đó khẳng định: “Không có Tôi. Chỉ có 
Thượng đế mà thôi". 


Tóm lại, theo học thuyết suphis, tự do ý chí có nghĩa là sự 
biểu hiện ý chí không phụ thuộc vào ảnh hưởng của ngoài đời 
mà sự biểu hiện này được tạo thành cùng với sự lựa chọn của cá 
nhân. Điều kiện cần thiết của đạo đức là sự phán đoán cá nhân 
về cái thiện là gì. Vả lại, sự biểu hiện ý chí của shis tuy vậy 
cũng bị hạn chế và mang tính giả định, bởi vì chỉ có những người 
được chọn mới có khả năng phán đoán và biết lựa chọn một cách 


độc lập, số đông còn lại đều bị lệ thuộc vào người chỉ giáo. 


Quyền phán xét tự do chỉ có được sau khi trải qua con đường 
hoàn thiện, cần phải chịu nhiều đau khổ, đạt được trong “'sự hành 


109 


hạ”, trong việc phấn đấu không mệt mỏi để đạt được chân lý. Sự 
phát triển đi lên trên con đường [chân lý] được kết thúc bằng 
"“#anđ`, tức là trạng thái giống như “niết bàn”. 

Quan niêm của các nhà triết học Hồi giáo về nguyên tắc con 
người là gì, và cụ thể con người hoàn thiện hoặc người hiền nhân 
quân tử có những đặc trưng nào, được hình thành do có quan 
điểm trái ngược với giáo điều tôn giáo và chịu tác động mạnh 


của các nhà triết học Cổ đại. 


Để lấy ví dụ chúng ta hãy dừng lại ở các quan điểm của al- 
Pharabi - một trong những gương mặt sáng giá trong lĩnh vực 
nhân học triết học ở Hồi giáo. 


Al-Pharabi đã đặt mối quan hệ của con người với bốn cấp độ 
của tồn tại. Tồn tại thứ nhất là cái biểu hiện trong con người, 
ngay từ khi mới sinh, đó là khả năng ăn uống, sau đó là một loạt 
các khả năng nối tiếp nhau về cảm nhận cái tác động gây cẩm 
giác, ham muốn hoặc từ chối cái gây cảm giác, tưởng tượng và 
cuối cùng là biết tư duy. Nhờ “sức mạnh của tư duy” con người 
cảm nhận được các khách thể bằng lý trí, phân biệt được đẹp với 
cái xấu và nắm bát được nghệ thuật và khoa học. Sức mạnh tư 


duy thống trị tất cả mọi thế lực hoặc khả năng khác". 


' AI-Pharabi. Luận văn triết học. A. —A., 1970, tr, 267. 
110 


Dựa vào những số liệu y học thời mình, al-Pharabi mô tả 
một cách cụ thể chức năng của các cơ quan khác nhau trong cơ 
thể con người, đồng thời đưa ra nhận định rằng, tầm quan trọng 
của não đứng thứ nhì sau tim. Điều thú vị là nhà triết học đã di 
ngược với truyền thống của Hồi giáo trong việc phân biệt đối xử 
giữa đần ông và đàn bà. Ông khẳng định rằng, “họ, (đàn ông và 
đàn bà), không phải khác nhau do liên quan đến sức cảm nhận, 
tưởng tượng và trí tuệ”". 


Khi con người nắm bắt được các khách thể trí tuệ bằng lý trí 
thì đương nhiên, trong chính con người đó mọi suy nghĩ, suy tư, 
hồi tưởng, khát vọng tư biện cũng như những ước muốn đều 
được thực hiện. Al-Pharabi cho rằng, “Việc chú trọng tới cái có 
thể đạt được,nhìn chung mà nói, là sự biểu hiện của ý chí tự do. 
Nếu như nó xuất phát từ cảm giác hoặc từ sự tưởng tượng, thì nó 
có tên gọi chung với sự biểu hiện của ý chí tự do; nếu nó xuất 
phát từ suy tư hoặc lập luận thì người ta gọi nó là [thuật ngữ] 
chung của việc lựa chọn tự do vốn có của chính con người”. 

Lý trí con người thực hiện sự nắm bất các khách thể đầu tiên 
là thành quả bước đầu của nó. Để con người nhận thức được rút 


cục cũng chỉ nhằm mục đích là làm cho con người đạt được sự 


' Sđđ, tr. 282. 
? Sdd, tr. 288. 


111 


hoàn thiện cao nhất - đó là hạnh phúc. Hạnh phúc được al- 
Pharabi định nghĩa như là "cái thiện phải tìm cho chính mình”, 
nó nằm trong cái mà “tâm hồn con người luôn vươn tới trình độ 
hoàn thiện mà ở đó, sự tồn tại trong vật chất của nó không còn ý 
nghĩa gì nữa, bởi vì nó liên kết với tổng hòa các tồn tại độc lập 
với thân thể, liên kết với các thực thể tách rời khỏi vật chất, đồng 
thời bằng cách đó mà tồn tại vĩnh viễn"”, Nhận định như vậy 
về hạnh phúc nhằm mục đích nhắc người ta nghĩ đến sự mô tả 
trạng thái của nhà thần học từng đạt được trình độ hoàn thiện 
cao. Tuy nhiên, lập luận tiếp theo của nhà triết học về thành 
phố từ thiện và cuộc sống của những con người từ thiện ở đó 
chứng tỏ rằng, khái niệm hạnh phúc mang đây ý nghĩa xã hội 
đối với al-Pharabi. 


Động cơ chủ đạo (leitmotiv) của “Luận văn về các quan 
điểm của người dân thành phố từ thiện” là đề tài về bản chất tự 
nhiên của con người. “Chỉ có thông qua sự hợp tác của nhiều 
người vốn hiểu biết giúp đỡ nhau mà ở đó, mỗi người biết đem 
đến cho người khác chút ít cái cần thiết cho sự sống, - nhà triết 
học Arập viết, - thì con người mới có được sự hoàn thiện và theo 
bản chất của mình nó luân phấn đấu để trở thành người hữu 
ích””. Thành phố từ thiện, tức là một xã hội lý tưởng có trách 


' Sđd, tr. 288 — 289. 
? Sđd, tr. 303. 


112 


nhiệm bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn tự do 
(T.G. nhấn mạnh), sự lựa chọn này cho phép mọi người được trở 
nên hạnh phúc'. Ngược lại, một thành phố bất hảo hoặc “lạc 
lõng” là thành phố trùng hợp “với giả định cho rằng, hạnh phúc 
sẽ có khi kết thúc cuộc đời này”, “người dân thành phố đó không 
bao giờ biết đến hạnh phúc, và trong đầu họ không bao giờ có ý 


«s2 


nghĩ vươn tới hạnh phúc 


Al-Pharabi đã so sánh thành phổ từ thiện với một cơ thể 
khoẻ mạnh mà ở đó, tất cả các bộ phận của nó đều thực hiện các 
chức năng được phân công và hoạt động một cách nhịp nhàng. 
Ông khẳng định rằng, trong xã hội cần sự tuân thủ một trật tự 
với sự phân cấp nhất định. Cấp cao nhất là người đứng đầu, hơn 
hẳn những người còn lại bởi những khả năng và lòng nhân từ của 
mình. Tiếp đến là những người gần với người đó về phẩm chất 
riêng mà mỗi một phẩm chất trong đó tuỳ thuộc vào nguyện 
vọng cá nhân và những khả năng để tiến hành các hoạt động 
nhằm đạt được mục đích mà người đứng đầu theo đuổi. Thấp 
hơn nữa là những người hoạt động phù hợp với các mục đích của 
những người thứ hai. Sau những người này là những người hoại 
động phù hợp với các mục đích của những người thứ ba. Cứ như 
vậy mà các thành viên khác nhau tập hợp lại ở thành phố, họ 


' Sđd, tr. 305, 


? Sđd, tr. 322, 325. 


được phân công hoạt động đến từng người để thực hiện mục đích 
cuối cùng và đến lượt những người còn lại chỉ biết phục vụ mà 
không hề được ai phục vụ lại. Những người này được xếp vào 
đăng cấp thấp, đồng thời là những người có địa vị thấp nhất". 


Người đứng đầu thành phố từ thiện, thứ nhất, có thể là người 
vốn có nàng lực về quản lý, thứ hai, là người có chí thể hiện 
những khả năng vốn có của mình. Al-Pharabi khẳng định rằng, 
con người trở thành người thực sự khi nó tạo được cho mình một 
hình thức tự nhiên, có thể và sẵn sàng trở thành tài giỏi trong 
hoạt động. Ngay từ đầu con người đó có lý trí khổ đau. Đến trình 
độ tiếp theo lý trí khổ đau chuyển sang lý trí hoạt động, còn lý 
trí hoạt động này đến lượt mình dẫn đến sự xuất hiện của lý trí 
thu được. Nếu lý trí khổ đau làm vật chất cho lý trí thu được, thì 
lý trí thu được sẽ làm vật chất cho lý trí của con người hoạt 
động. “Cái gì đã được bổ sung đầy đủ đều bắt nguồn từ Thánh 
Ala, - Al-Pharabi viết, - nó tiếp tục được chuyển tới lý trí hoạt 
động, được Ngài đưa tới lý trí khổ đau của nó thông qua bước 
trung gian của lý trí thu được, sau đó mới đến khả năng tưởng 
tượng hình dung của nó. Và con người này nhờ Ngài ban cho lý 
trí cảm nhận của mình mà trở thành nhà thông thái, nhà triết học, 
thành người có lý trí hoàn thiện. Nếu cái Ngài ban mà đi thẳng 
vào khả năng hình dung của ai thì nguời đó sẽ trở thành nhà tiên 


! Sđd, tr. 306 --. 307. 


114 


trĩ, biết trước được tương lai và kiến giải được các sự kiện cụ thể 
đang diễn ra... Người như vậy có trình độ cao về sự hoàn thiện 
của nhân loại, đồng thời là người có trạng thái hạnh phúc cao 
nhất. Tâm hồn của nó cũng được hoàn thiện khi liên kết với lý trí 
hoạt động”. Chính con người này được mệnh danh là ¿mam 
(danh hiệu người lãnh đạo cao nhất trong Hồi giáo, giống như 
người cha tình thần - ND), có đủ khả năng trở thành người đứng 
đầu thành phố từ thiện. 


Quan điểm của al-Pharabi về con người và xã hội đều chịu 
ảnh hưởng rõ rệt của Arixtốt (chẳng hạn, khi ông lập luận về tam 
hồn của con người và sức mạnh-khả năng vốn có của nó), của 
Platôn (cụ thể, các quan niệm của ông về sự lãnh đạo lý tưởng 
trong “Nhà nước”), của phái Platôn mới (khi trình bày quá trình 
tận thế, mãn hạn của các cấp độ tồn tại). Trong khi đó, aï- 
Pharabi lại muốn làm cho các ý niệm của các nhà tư tưởng Hi- 
Lạp thích nghĩ với điều kiện của xã hội Hồi giáo, làm cho chúng 
hoà đồng với các quy định về tính bất phân của chính quyền tỉnh 
thần và thế tục, về lý tưởng của nền quân chủ thần trị. 

Người ta coi al-Pharabi là nhà tiên triệu của Ibn Khanđun 
(1332 - 1406) - nhà tư tưởng lớn, một số sử gia khẳng định ông 
là người sáng lập ra ngành xã hội học. Thậm chí đôi khi người fa 


' Sđđ, tr. 316. 


115 


cồn gọi ông là bậc tiền bối của chủ nghiã duy vật lịch sử, “một 
nhà mácxit trước Mác” hay còn gọi là “ông Mác Arập”. 


Đến thế kỷ XIV, khi triết học và ngay cả thân học kinh viện 
ở Hồi giáo dường như hoàn toàn bị chỉnh phục bởi học thuyết 
Khanbaht mới (xu hướng bảo thủ nhất của Hồi giáo chính 
thống), tác phẩm còn lại của Ibn Khanđun được xem là độc nhất. 
Hai phương diện mà ông đóng góp vào di sản triết học mang ý 
nghĩa đặc biệt. Đó là việc kiến giải một cách cặn kẽ và phê phán 
phái tiêu dao Arập cũng như việc thiết lập nền triết học đầu tiên 
về lịch sử trong lịch sử Hồi giáo. Một trong những tác phẩm 
quan trọng nhất của ông là Äƒzcađữnaz (“Prolegomen”). Tác 
phẩm này là phần mở đầu của luận văn “Đại lịch sử”. 


Trong Mucadima Ibn Khandun đã phê phán các nhà triết học 
đồng thời đưa ra kết luận cho rằng, siêu hình học nhìn chung 
không thể giải quyết được một vấn để nào liên quan đến số phận 
của con người cũng như sự giải thoát nó. Một “thành quả” duy 
nhất của siêu hình học là khả năng của nó làm cho trí óc “thông 
minh hơn” bằng việc bồi dưỡng mọi người phương pháp lô gíc 
“làm quen với chân lí”. Mặc dù phương pháp này có một số 
thiếu sót, nhưng ông vẫn cho rằng, chúng là những phương pháp 
tốt nhất trong các phương pháp được biết đến từ trước đến nay. 
Tuy vậy, Ibn Khanđun hướng dẫn sử dụng nó chỉ sau khi làm 
quen một cách nghiêm túc với các khoa học tôn giáo, cụ thể là 
việc kiến giải kinh Koran (a#5i) và luật pháp học Hồi giáo 
(phikh). 


116 


Lý thuyết của Khandun về lịch sử và văn minh, nhìn chung 
là kết quả của mục đích mang tính phương pháp luận thực 
chứng kết hợp với thế giới quan tôn giáo và thậm chí với cả thế 
giới quan thần học của ông. Mặc dù Ibn Khandun khẳng định sư 
phụ thuộc của quá trình lịch sử vào ý chí của toàn năng, ông vẫn 
xây dựng học thuyết của mình về lịch sử dựa trên các tư liệu 
kinh nghiệm về địa lý, khí hậu, sinh thái và văn hoá. 


Ông đã xác định phương hướng cơ bản cho cơ cấu xã hội 
học của mình như bộ môn “vật lí xã hội”, đồng thời lấy nền vật 
lý thời đó vốn phát triển các quan niệm của Aristôt về tự nhiên 
làm mẫu. Thế giới tự nhiên đối với ông là một thế giới “có trật tự 
và hoàn thiện mà ở đó các nguyên nhân đều có liên quan đến 
hậu quả, các thiên hà thể liên kết với nhau, một số vật thể hiện 
tồn này chuyển hoá thành những vật thể khác, sự kỳ diệu của nó 


kỏi 


là vô tận, nó là vô biên 


Con người luôn gắn liền với tự nhiên. Sự ảnh hưởng lớn nhất 
đối với nó là nhiệt độ của không vốn lại khác nhau trong bảy 
"môi trường” khí hậu. Ibn Khandun tiếp tục theo đuổi đường lối 
tự nhiên trong các công trình của những người đi trước mình, cụ 
thể là al-Pharabi và Ibn Rusđ trong việc giải thích sự đa dạng về 
khả năng tâm lí của mọi người trong văn hoá và tổ chức xã hội 


của họ. 


' Trích theo;Ignachenco A.A. /bn-Khandđun. M., 1980, tr.50. 


112 


Ibn Khadun viết rằng, con người không chỉ là tổn tại tự 
nhiên mà còn là tồn tại xã hội theo nghĩa “cần có sự liên kết 
hoặc cái gọi là “bảo hiểm'””, Con người không thể nuôi sống và 
bảo vệ mình thiếu sự tác động qua lại với những người khác, bở 
lẽ, “sự hợp tác là cần thiết đối với giống người... thiếu nó sự tồn 
tại của con người không thể xem là đầy đủ”°. 


Một trong những luận cương quan trọng của Ibn Khandun là 
khẳng định cho rằng, “Những điều kiện mà ở đó các thế hệ khác 
nhau đang sống tuỳ thuộc vào việc mọi người tìm kiếm các 
phương tiện để sống như thế nào ””. Những người theo đường lối 
tự nhiên trong việc tìm kiếm phương tiện sống như làm ruộng, 
chãn nuôi là những người sống trong tình trạng lạc hậu, đó là 
những người không biết tìm kiếm cái cần thiết cao hơn. 

Khi xuất hiện sự thừa thãi, vượi lên trên các nhu cầu tối 
thiểu thì xã hội con người chuyển từ trạng thái lạc hậu sang trạng 
thất văn minh. Ibn Khanđun xem trạng thái thứ nhất mạnh hơn 
trạng thái thứ hai. Trạng thái thứ hai đến lượt mình chắc chắn 
kéo theo sự thừa thãi, thụ động, trì trệ và cuối cùng là huỷ diệt. 


' dd, tr. 126. 
? Sdd, tr, 128 


3 Sđđ, tr. 131. 


118 


Ông cho rằng, nhà nước trải qua quá trình tồn tại gồm năm 
thời kỳ là: 1) thời kỳ củng cố, lúc này nhà nước quân chủ dựa 
vào sự ủng hộ tích cực của nhân dân để thiết lập; 2) thời kỳ bạo 
hành, khi nền quân chủ độc chiếm chính quyền và cát giảm mối 
liên hệ với các đồng tộc; 3) thời kỳ những kẻ cầm quyền lạm 
dụng quyền lực; 4) thời kỳ của những cuộc hoà giải nỗi bất bình 
của nhân dân; 5) thời kỳ tan rã và huỷ diệt. 


Trong lập luận của [bn Khandun về các quy luật phát triển 
xã hội rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của “Anh em trong sạch” (hội 
triết học-tôn giáo bí mật xuất hiện vào thế ký X ở Baxr). Hội này 


‹ 


khẳng định tính chu kỳ của sự phát triển xã hội: “... mỗi nhà 
nước có một thời để phát triển cũng như giới hạn mà tại đó nó 
bị huỷ diệt”. Tuy nhiên, những người đi trước Ibn Khandun 
chỉ chú ý đến phương diện chính trị của chu trình nầy, còn 
Khanđun đã nhấn mạnh không chỉ mối liên hệ của các nhân tố 
chính trị với kinh tế, mà còn chú trọng tới chính các nhân tố 
kinh tế ở những điều kiện mà “con người tìm kiếm phương 


tiện tồn tại”. 


119 


Đã đến lúc phải trở lại với đoạn kết cho chương trên và thử 
lầm rõ cái được đề cập trong đoạn kết này: Hiểu thế nào về các 
quan điểm của những học phái tư tưởng phương Đông vốn thống 
nhất trong sự đối lập với các quan điểm phương Tây khi nói đến 
vị thế của con người trong thế giới? Nói đến quan điểm “phương 
Tây” ở đây trước hết nói là nói đến nhận thức bản tính của con 
người và vị thế của nó trong thế giới mà nhận thức này được hình 
thành đưới ảnh hưởng của tỉnh thần Phục hưng và Khai sáng 
chân Âu (mặc dù cái tiền để của nhận thức đó đã từng có ở tư 
tưởng cổ điển Hi Lạp và La Mã). Chúng tôi xin lưu ý rằng, tính 
đối lập Đông — Tây trên thực tế đã trở thành đối tượng tranh 
biện từ cuối thế kỷ XVIH. 


Tính chất chung của các quan điểm “phương Đông” mang 
tính hai mặt. Một mặt là hướng về tự nhiên, mặt khác hướng tới 
xã hội. Trong trường hợp thứ nhất cái thiên hướng chung theo 
chủ nghĩa nhân học vũ trụ bộc lộ khá rõ nét đối với nhiều trường 
phái văn hoá độc đáo như Ấn Độ, Trung Quốc và Hỏi giáo, nó 
đối lập với thuyết con người là trung tâm của châu Âu. Chính vì 
vậy mà sự đồng cảm trong các mệnh để của các nhà triết học 
tiêu biểu phương Đông là đương nhiên. Các mệnh để đó biểu 
hiện thái độ phê phán đối với qua điểm phương Tây. Chúng tôi 
xin đơn cử hai thí dụ. Tác giả của trích dẫn thứ nhất là một 
trong những nhà triết học Trung Quốc hiện đại có uy tín, Giáo sư 


120 


Đại học Tổng hợp Havớt Đỗ Duy Minh viết rằng: “Mô hình lối 
sống của con người mà Nho giáo đưa ra mang tính con người vũ 
trụ theo nghĩa chung luôn liên kết với nhau và tương tác mạnh 
giữa thế giới nhân học và trật tự vũ trụ”. Sự giống nhau đến kỳ 
lạ đó với điều nêu trên là những khẳng định nhất quán của nhà tư 
tưởng Hồi giáo thế kỷ XX Seiid Husein Nasr trong các công 
trình của mình như sau: “Tín đồ đạo Hồi nhận thấy bản chất con 
người không phải trong bản tính của thần “THan” hay 
“Prômetei” của nó từng anh đũng chống lại “ý trời”, mà trong vị 
thế abđ Ala, tức là nô lệ của Chúa với nghĩa vụ “không phải chế 
ngự thiên nhiên một cách ích kỷ và thiếu lý trí cũng như thống 
trị nó, mà làm thế nào đó để sống hoà hợp với tự nhiên””. 


Tuy nhận thức về trật tự vũ trụ ở Trung Quốc và thế giới đạo 
Hồi không hoàn toàn giống nhau, song trên phương diện phê 
phán quan điểm phương Tây ở cả hai trường hợp lại giống nhau. 
Theo Đỗ Duy Minh, “niềm tin của tư tưởng Khai sáng vào công 
cụ duy lý đã bị Phaustơ nung nóng bởi khát vọng khám phá, tìm 
hiểu và chỉnh phục”, cũng như trong các trào lưu tư tưởng 
phương Tây hiện đại “đã đối đầu hoàn toàn với tập quán của con 


° Tụ Weiming. Chinese Philosophy: Á Sinoptic View. — A Companion 
to World Philosophies. Ed, By E.Deutsch and R.Bontekoe. Oxf., 1999, c. 7. 


? Nasr S.H. A Young MuslimL]s Guiáe to the Modern Worrid. Chicago, 
1994, c. 38. 


121 


tim Trung Hoa” và “tung ra những thách thức cho mọi phương 
diện của thế giới Trung Hoa”!. 


Đối với S.H. Nasr không hề có mảy may hoài nghi nào về 
“sự thông thái vĩnh hằng của các truyền thống khác nhau và trí 
thức truyền thống đã thành cốt tuỷ của các tôn giáo chính thống. 
Chúng đối lập với tất cả những gì làm cho triết học hiện đại quan 
tâm nghiên cứu từ thời Phục hưng"”. 


Mặt chung thứ hai của phương Đông theo giao diện quan hệ 
với phương Tây như trên đã đề cập, có liên quan đến mối quanh 
hệ của con người với xã hội. Trên thực tế, mối quan hệ đó là đặc 
trưng không chỉ đối với quan điểm Đông -— Tây, nó vạch định 
sự khác biệt có tính nguyên tắc giữa cái BọI là xã hội tự do 
truyền thống và hậu truyền thống. Luận cứ của khẳng định trên 
trở thành hiện thực khi xem xét một trong những khái niệm 
“công bằng”. Mặc dù khái niệm được chỉ ra có quan hệ với 
phạm trù giá trị phổ biến của con người, song trên thực tế ý 
nghĩa của nó luôn được xác định bởi những giới hạn của hệ 
thống các giá trị văn hoá. 


Chẳng hạn, đối với xã hội truyền thống có ít nhất bốn quan 
điểm điển hình về lý tưởng công bằng, chúng khác về nguyên tắc 
sO với các quan điểm vốn có của lý thuyết hậu truyền thống. 


' Tu Weiming. Chinese Philosophie, c. 22. 
? Nasr S.H. A Young Musfm'1s GHide, c. 178. 
122 


Thứ nhất. Trước khi xuất hiện xã hội phương Tây tự do đã có 
hai loại hình chế định đạo đức phổ biến: đó là quyền uy và 
thiêng liêng hoá tôn giáo. Các nền văn minh Ấn Độ, Hồi giáo và 
Thiên Chúa giáo (kéo dài đến tận thời Cận đại) được đặc trưng 
bởi sự thừa nhận đạo đức như là hệ thống các chuẩn mực hành vi 
đạo đức, được phú cho các giáo lý tương ứng. Trong thế giới Hồi 
giáo chẳng hạn, chỉ có Thánh Ala được công nhận là nguồn gốc 
của mọi luật lệ, trong đó có cả quy tắc đạo đức. Từ đó dẫn đến 
phủ nhận quyền lập pháp con người, đòi hỏi phải tuân thủ một 
cách tuyệt đối luật lệ của Ala - đó là saríz:. Thủ lĩnh Djamahiri 
của Libi là Miammar Kađaphhi đã có những lời phát biểu hùng 
biện trong “cuốn sách Xanh” rằng: “Luật pháp chân chính của 
bất kỳ xã hội nào đều có thể là truyền thống, có thể là tôn giáo 
Hiến pháp không phải là luật pháp của xã hội, bởi vì con người 
làm ra nó... Các bộ luật phi tôn giáo, phi truyền thống do một 


người làm ra để sử dụng chúng vào việc chống người khác. Tóm 
lại, các bộ luật đó không thể áp dụng được, vì chúng không có 
nguồn gốc tư nhiên..."”. 


Một tấm gương sáng giá hơn về hệ thống đạo đức quyền uy 
do xã hội Trung Quốc đưa ra là truyền thống Nho giáo mang 
tính quy định. Như chúng ta đã biết, quan niệm của Nho giáo sơ 
kỳ về ý Trời đã quy định vận mệnh của con người và mọi sự việc 


' Qaddafi M. The Green Book. Vol. 1. Trìpoli, [s.a.], c.68-69, 76-77. 


123 


của quốc gia. Trong tư liệu cổ Kinh Thi và Kinh Thư có nói về 
đặc tính cơ bản của Trời là mệnh, tức là “Thiên mệnh”. Mệnh 


` .Ẳ‹ 


được xem như là “sự uỷ nhiệm” mà Trời giao phó cho vua. Nếu 
ông vua nào sử dụng không đúng “sự uỷ nhiệm đó” thì Trời sẽ 


chuyển cho một người khác. 


Tuy nhiên, Tuân Tử lại quan niệm “đạo” của xã hội là do 
Thánh nhân làm ra (những vị vua huyền thoại thời tối cổ). Từ đó 
cho phép đưa ra định nghĩa về truyền thống chính trị Trung Hoa 
như là “một nền dân chủ của những người đã chết” (R. Ams) 
theo nghĩa của một truyền thống từ chối sự lệ thuộc vào số ít, nói 
cụ thể hơn về lượng là thiểu số, tức những người đang sống, 
đồng thời thừa nhận quyền của đa số thuộc về những người đã 
chết - đó là tổ tiên. 

Thứ hai. Thực hiện sự công bằng trong các truyền thống văn 
hoá được suy xét trong những phạm trù của thế giới bên ngoài. Ở 
đạo Hồi sự công bằng được xem xét một cách long trọng vào 
ngày Phán xét, khi Thượng đế thưởng hoặc trừng phạt người nào 
đã làm điều thiện hoặc tội lỗi nơi trần thế. Không phải con người 
và xã hội, mà chỉ có Thượng đế mới thể hiện sự công bằng đến 
cùng: “Ai làm được việc thiện, thì người đó được Thượng đế ban 
phúc và lộc; ngoài ra còn làm cho gương mặt của họ không bị dơ 
bẩn và không bị hạ nhục. Đó là những người được lên Thiên 
đường và tồn tại vĩnh hằng ở đó. Còn những ai làm những điều 


124 


ác thì phải gánh lấy hậu quả như họ từng gây ra cho người khác. 
Những người đó sẽ bị sỉ nhục, không có sự che chở nào của 
Thánh Ala. Gương mặt của họ bị đêm đen bao phủ. Họ phải nằm 
trên giàn hoả thiêu và suốt đời bị cháy trụi” (10:27-28). 


Theo thuyết sasara của Ấn Độ, sự di dời của linh hồn sau 
cái chết của thể xác, tức là cái vỏ bọc bên ngoài bị huỷ diệt, là sự 
chuyển từ hình thức thân thể này sang hình thức thân thể khác, 
đó là con người có địa vị thấp hay cao, động vật hay sâu bọ, cây 
cỏ hay là những ông tiên. Sự di dời của linh hồn như thế nào là 
phục thuộc vào karma (nghiệp) — sự công bằng được thực hiện 
đúng như vậy. 

Thiên hướng phục cổ là đặc trưng nhất đối với truyền thống 
Trung Hoa. Tư tưởng quay trở về với trật tự “thời hoàng kim” xa 
xưa là xuất phát điểm của mọi để án cấu trúc vũ trụ nhằm mục 
đích công bằng (đại đồng, thái hoà, thái bình). 


Thứ ba. Mối tương liên của công bằng với “một tập thể xác 
định mà cá nhân con người phụ thuộc vào đó. Những tập thể như 
vậy co thể là đẳng cấp, cộng đồng, tầng lớp, công đồng tôn giáo 
v.v... Có sự thưởng phạt khác nhau đối với các hoạt động thiện 
ác như nhau, chẳng hạn đối với những người thuộc đẳng cấp nhà 
bình — Ksarria chiến đấu anh dũng ngoài mặt trận kéo theo 
hành động bạo lực, giết người. Họ không những được tha thứ về 
hành vi của mình, mà còn được thưởng, trong khi đó đối với các 


125 


đẳng cấp cồn lại ở Ấn Độ, nếu làm như vậy là phạm tội. Trong 
xã hội truyền thống mà “sự phân công lao động phân tầng (Mac 
Veber) là đặc trưng vốn có của nó, thì con người phải có nhiệm 
vụ thực hiện những chức năng phân công theo quy định của cộng 
đồng xã hội mà nó lệ thuộc. Công bằng ở đây được đến đáp phụ 
thuộc vào mức độ thành tích mà cá nhân đó đạt được thể theo 
đạo đức và chuẩn mực hành vị của tầng lớp xã hội nơi nó sinh ra 


và trưởng thành. 


Theo truyền thống Ấn Độ, một truyền thống có liên quan với 
darsan — tức là các trường phái triết học Bàlamôn (Sankhia, 
lôga, Vaisesic, NiJa,. Mimasa và Vêdanta). Tư tưởng về chính 
nghĩa khác với nhận thức phương Tây ở chỗ nó không bị quy về 
bình đảng. Bất bình đẳng về những khả năng mà tự nhiên phú cho 
con người khi kết hợp với sự bất bình đẳng về vị thế văn hoá và xã 
hội của nó (được bảo đảm trước hết bởi hệ thống đẳng cấp) là cực 
kỳ cân thiết, nếu thiếu nó thì xã hội sẽ không là gì cả. Bởi thế mà 
một trong những nhà triết học có uy tín nhất Ấn Độ là Đaja 
Krishna đã khăng định rằng, bất bình đẳng cũng có lý của nói. 


Krishna chỉ ra rằng, truyền thống Ấn Độ đòi hỏi kết hợp sự 
bình đẳng không chỉ với việc duy trì sự khác biệt về địa vị xã 


' Xem: Krishna D. Democracy and Justce: Presuppositión and 
Implications. —- /wsfice and Democrasy: Cross —- Cuinưral Perspectives. 
Honolulu, 1997, c. 217-229. 


126 


hội, mà cả việc thừa nhận giá trị của những khác biệt đó. Theo ý 
kiến của ông, ở Ấn Độ luận chiến xung quanh vấn đề có nên bảo 
tồn hoặc phủ nhận những khác biệt căn bản hay không, đã đi đến 
chỗ chú trọng mối tương liên giữa Atman và Brakhman, tức là 
“cái tôi” với cái tuyệt đối, hoặc không bao giờ chú trọng đến mối 
quan hệ giữa các cơ thể. Mối quan hệ của những người có địa vị 
xã hội khác nhau đối với cái tiên nghiệm cũng giống như mối 
quan hệ giữa cái bình đẳng và cái bất bình đẳng. Tất cả đều bình 
đẳng như nhau xét theo trường hợp khi cái gọi là tiên nghiệm bị 
tước bố. Mặt khác, chúng không thể gọi là bình đẳng như nhau 
theo nghĩa không phải tất cả mọi người đều tự ý thức được 
trường hợp tước bỏ đó hoặc ý thức được nó ở mức độ khác nhau. 

Một khẳng định nữa mà Krishna cho là sai lầm là sự bình 
đẳng sẽ đạt được bằng việc làm cho sự bất bình đẳng của mọi 
người giảm xuống đến mức tối thiểu. Hơn nữa, theo ông ta, tự ý 
định làm giảm sự bất bình đẳng sẽ bị thất bại không chỉ bởi sự 
đa dạng chính là bản chất cuả hiện thực, mà bởi ý định đó song 
hành với sự cào bằng mang tính cưỡng chế, và cái đó nhất định 
kéo theo sự bất bình đẳng giữa kẻ cưỡng chế với những người bị 
cưỡng chế. 

Việc thừa nhận sự bất bình đẳng cũng đặc trưng cho cả 
truyền thống Trung Hoa khi nguyên tắc phân cấp xã hội đã tạo 
thành cơ sở của truyền thống này. Quan niệm Nho giáo về xã hội 


từ thiện (tiếp đó là xã hội công bằng) phải có sự hoà hợp xã hội 


127 


mà sự hoà hợp này có được và được duy trì là nhờ sự tuân thủ /ễ 
và thuyết chính danh. Hai nguyên tắc này được xem là bất biến 
về nội dung của các vai trò xã hội: “Vua cho ra vua, quan ra 
quan, cha ra cha, con ra con”. Quan điểm Trung Hoa về con 


người theo nguyên tắc mà nói là không để cập gì đến bình đẳng. 


Một vấn đề khác nẩy sinh khi đề cập đến xã hội hậu truyền 
thống. Ở đây sự phân công lao động “mang tính chức năng”, tức 
là vị trí của con người trong xã hội trong xã hội phân chia đẳng 
cấp được xác định bởi chức năng do nó đảm nhận, khi chức năng 
đó thay đổi thì nó có thể thay đổi luôn cả vị thế xã hội của mình. 
Như vậy, công bằng được đền đáp bằng việc tính đến hoạt động 
đặc biệt của chính con người biết chịu trách nhiệm cá nhân. 
Không phải ngẫu nhiên mà luật pháp nước Anh đề ra việc trả 
công theo cống hiến”, còn luật pháp nước Pháp quy định "việc 
thừa nhận và tôn trọng quyền và phẩm giá của mỗi người”. 


Thứ tư. Công bằng được xem xét một cách đặc biệt trong 
mối quan hệ với nghĩa vụ mà lại không tính gì đến quyền của 
con người. Lưu ý rằng, trong tiếng sankrit không hể có từ 
“quyền”. Những từ đồng nghĩa với nó là ¡cía, nhĩajata, dharma. 

Trong Phật giáo, tư tưởng công bằng xã hội liên quan đến 
phạm trù mấu chốt là sưnÖ¿¿œ (không) và quan điểm ? giác 
ngộ. Khác với kiến giải khá phổ biến về “không” như là phủ 
nhận sự vật, cái “không” ấy có thể được hiểu như là dấu hiệu tác 


động qua lại và lệ thuộc vào nhau của mọi hiện hữu. 


128 


Nói đến ; giác ngộ xét về mặt khái niệm là chúng ta đề cập 
đến ý thức về thống nhất của chúng ta với những cái khác, vẻ 
chính cái không và sự lệ thuộc sâu sắc của chúng ta vào mọi cái 
không phải là ta. 


Như chúng ta đã biết, triết học phương Tây thường giải thích 
sự công bằng như là sự thể hiện nào đó của các nguyên lý điều 
chính hành vi mọi người và mối quan hệ qua lại của họ. Theo 
quan điểm Phật giáo thì bất kỳ lý thuyết nào cũng bị hoài nghỉ, 
tức là những lý thuyết muốn tạo ra các nguyên tắc hoặc chuẩn 
mực nào đó, để trên cơ sở của chúng có thể phán xét được về 
công bằng. Trong Phật giáo, công bằng là những gì xuất phát từ 
khổ đau. Khổ đau được hiểu là phương châm của Phật giáo trong 
việc thừa nhận sưnsara - đó là những mắt xích luân hồi của linh 
hồn, từ đó chúng ta mới có mối liên hệ với tất cả các sinh thể (do 
linh hồn của con người sau khi lìa khỏi xác chết tiếp tục đầu thai 
vào người khác, vào động vật hoặc sâu bọ). Do phương châm 
xuất phát như vậy nên để có sự.công bằng, không nên khư khư 
giữ quan điểm nhân đạo nào đó về cái đưcợ gọi là công bằng: 
điều giản đơn là phải dối xử với những người khác thật chân 
thành, mềm dẻo, sẵn sàng nghĩ lại điều mình phán, biết tập trung 
sự chú ý của mình không phải vào sự bất đồng, mà vào cái cho 
phép chúng ta đạt được sự nhất trí với những người khác. 


Quan điểm đạo đức Trung Hoa truyền thống cũng y hệt như 
vậy, đúng ra đó là hệ thống các trách nhiệm hơn là pháp luật. Để 
biểu thị khái niệm công bằng trong ngôn ngữ Trung Hoa người 


129 


ta dùng chữ tượng hình là “nghĩa”. Chữ này là phạm trù cơ bản 
của triết học Trung Hoa, cụ thể là Nho giáo. Nghĩa là đặc tính 
liên kết hữu cơ của bản tính cá nhân con người, nó đứng trong 
“ngũ thường” với “nhân”, “lế”, “trí”, “tín”. Thật thú vị khi chữ 
tượng hình “nghĩa” được dịch ra không chỉ là công bằng, mà còn 
được hiểu là “nghĩa vụ” (trách nhiệm, tính thần trách nhiệm, ý 
thức gia giáo, đúng mực, v.v...) 


Những khác biệt có tính nguyên tắc được biểu hiện trong các 
phương thức tư duy phương Tây và Hồi giáo-Arập vẻ khái niệm 
“công bằng”. Trong văn hoá Hồi giáo-Arập “công bằng” được 
giải thích như là “ban thưởng công vụ” hay là “khẳng định chân 
lý”. Điều đó không phải là phương thức cào bằng các cơ hội của 
các thành viên cụ thể của xã hội, mà là cách thức tồn tại ôn hoà 
và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ. Công bằng trong nhiều 
trường hợp được quy về sự duy trì sự hài hoà vốn có ban đầu đã 
bị phá vỡ. 

Vận dụng hình ảnh chiếc cân đĩa (một trong những hình ảnh 
tối cổ điển hình của ý thức phương Tây và Arập), A.V.Smirnôp 
khẳng định rằng, khi ý thức phương Tây chú trọng vào cái đĩa 
của cân và những gì chứa đựng trong đĩa đó, thì ý thức Arập cổ 
điển lại chú trọng vào điểm giữa của cái cân và quan sát kim của 


si 


nó đã đạt được sự thăng bằng hay chưa”". 


` Smmôp A. Công bằng (Kinh nghiệm nhân thức giao tiếp). — Triết học 
Arập Trung thế ký, Những vấn để và giải pháp. M. 1998. tr. 289. 


130 


Ở phương Tây có một quan niệm được chấp nhận là công 
bằng chưa thể có, chứng nào nó chưa được xác lập. Đó là việc 
của cơ quan lập pháp. Để tiến tới lý tưởng đó, cần phải có sự vận 
động, tiến bộ. Thực chất của đời sống xã hội nằm trong sự vận 
động đó. Trong văn hoá Hồi Bliáo-Arập véc rơ vận động hoàn 
toàn khác, bởi vì công bằng không được xác lập, mà là khôi phục 
sự công bằng và hài hoà đã bị mất. 


Xã hội hậu truyền thống, hay còn gọi là xã hội tự do, khác 
với xã hội truyền thống về toàn bộ các tham số đã nói tới ở trên: 
1) nguồn gốc của sự công bằng và phán xét, cân nhắc nó, nhân 
dân là người bầu ra các cơ quan đại diện cho mình là toà ấn, cơ 
quan lập pháp; 2) công bằng không phải được suy xét trong các 
phạm trù ngoài thế giới, thần thánh hoá văn hoá; 3) tất cả và mỗi 
người đều có quyển bình đẳng như nhau về hưởng thụ sự công 
bằng và không có trường hợp ngoại lệ nào đối chiếu với các hành 
vi cá nhân; 4) công bằng và quyền lợi pháp lý không được tách 


rời nhau. 


Nhận thức về bản tính con người trong nền văn hóa này hay 
nên văn hoá khác chắc chắn dẫn đến việc xác định các giới hạn 
khả năng của con người về con đường nhận thức và nắm bắt 
chân lý. 


131 


CHƯƠNG IV 


CON ĐƯỜNG NHẬN THỨC CHÂN LÝ 


Sự hợp lực của Shankhya-ioga và Nyia-vaisheshika tạo thành 
“hong vũ biểu về tính duy lý của văn hoá Ấn Độ”. Chính trong 
Darshan Cổ điển ấy đã hình thành ý tưởng về tính duy lý đặc 
trưng cho triết học Bàlamôn Ấn Độ. 


Ở Darshan ấy luôn diễn ra việc phân biệt trị thức “bên 
ngoài” với tri thức “chân lý”: 


Cảm xúc, năng lực tư duy và cơ quan tư duy — 
Chính là chỗ dựa của khát vọng ; 
Khát vọng đó làm cho Arjuna mê muội, 


Arjuna là mẫu mực, trí thức phải được giữ chặt. 


' Shkhawal V. Speciic Cultures and Coeistenee ò Altemative 
Rationaliies: a Case Study of (he Contact of Indian and Greco-European 
Cultures. —- Jowrmal øƒ Indian Council oƒ Phiosophical Researrch. New 
Delhi. January-April, 1992, vol. X. No 2, tr. 132. 


132 


Đức Thánh Thiện (Krishna) từng đạy nhân vật chính của sử 
thi Arjuna trong “Bkhagavadgita” (3, 40) như vậy, đồng thời còn 
khẳng định rằng: 

Chính vì trên đời này không có gì sánh được 

Với sức mạnh làm trong sạch sự hiểu biết; 

Chỉ những ai đạt kết quả hoàn thiện trong ioga 

Mới có được trong mình sự hiểu biết đó (4, 38). 

Trong hai trường phái dẫn ra trên đây, về thực chất, có một 
công thức hiểu biết đã được mã hoá (cod — ND), đặc trưng cho 
truyền thống triết học Ân Độ Cổ điển trong phương án Bàlamôn 
của nó. 

Có một số nguồn gốc của sự hiểu biết được gọi là pramana 
mà ba trong số đó có ý nghĩa lớn nhất. Đó là tri giác, tư biện và 
shabda-pramana (bằng chứng âm thanh tình tuý giúp cho việc 
đạt được nhận thức - ND). Hai nguồn gốc đầu không cần phải 
giải thích, bởi vì nghĩa của chúng quá rõ ràng: ở đây chúng ta 
đang để cập đến các nguồn gốc nhận thức được chấp nhận phổ 
biến là tri giác về biểu tượng (perxeptip) và kết luận. Khách thể 
bên ngoài thông qua “Cảm nhận tri giác là nguồn gốc của sự 
hiểu biết chân lý, [nó xuất hiện trong những trường hợp] khi ý 
thức chịu tác động của khách thể bên ngoài thông qua các kênh 
của cơ quan cảm xúc”. - Theo Pantaniyaly trong “loga-sutra”. 
Môi trường khách quan theo chức năng hoạt động của nó là cái 


135 


phổ biến và cái đặc thù; chức năng chính của nó là sự hoạch định 
cái đặc thù trong khách thể... Tư biện là sự hoạt động của [ý 
thức] có mối liên hệ với khách thể, tức là mối liên hệ giữa [các 
yếu tố] của các cấp độ ngang nhau thì có một kết luận logic cho 
riêng chúng, đồng thời mối liên hệ đó không xảy ra giữa các 
[yếu tố] của các cấp độ khác nhau. Chức năng cơ bản của cảm 
xúc tri giác là sự hoạch định cái phổ biến”'. 


Sabda-pramana cho chúng ta biết được cái gì nằm ngoài khả 
năng của trực quan và tư biện, cái gì có quan hệ với các hiện 
thực ngoại-logic. Sœbda-pramana là bằng chứng cho miềm tín. 
Trong học thuyết Shankhya ba nguồn gốc của sabđa-pramana 
được khẳng định. Nguồn gốc thứ nhất — Vệ đà, Ngôn từ phi 
sáng tạo thuộc loại Kinh thánh của người Ấn. Thứ hai — truyền 
thống smziri (dịch nghĩa: “hồi tưởng”, tức là truyền thống lưu 
truyền bằng trí nhớ), bao gồm đharmasastra, itihási, pưrana. 
Thứ ba — kinh nghiệm tinh thần của những người “hoàn thiện”, 
“có thẩm quyền”, “không có tham vọng”. 

Các nhà nghiên cứu chú ý tới điều mà trong loga-sankhya 
Cổ điển, sabda-pramana thể hiện “cách tiếp cận chuẩn của 
người Ấn Độ về vấn đề này cũng như các ý thức đặc thù đối với 


' roga Cổ điển (“loga-sutra” Patanjaly và “Viasa-bkhasia”). M., 
1992, tr. 89. 


134 


người Ấn Độ về mô hình tư duy và tương phản. Vấn để mà 
chúng ta đang đề cập tới... mâu thuẫn rõ rệt giữa xu hướng “tính 
chính thống”... và chủ nghĩa thực chứng mang tính tôn giáo cũng 
như với chủ nghĩa thực dụng. Một mặt, những người theo 
sankhya cương quyết bảo vệ tính quyết định về uy thế của 
sruti và smriti, mặt khác, họ quan niệm uy thế đó là kinh 
nghiệm tỉnh thần bất kỳ, miễn kinh nghiệm đó được xuất phát 
từ người nào đó “không có tham vọng”, vn, thời cố các khả 
năng “siêu nhiên”!, 


Người ta đề cập đến sabda-pramana với tư cách là nguồn 
gốc của tri thức chân lý khi các quan sát và phản tư tỏ ra bất lực. 
Các khách thể của sabda-pramana là siêu cảm, về mặt logic nó 
không thể rút ra được gì cả, song phương pháp xác thực nhất để 
đạt được chúng là “tri thức nội tâm” biết phân biệt được các gu 
và Purusu, thay đổi được toàn bộ ý thức của cá nhân và đưa nó 
về trạng thái “từ bỏ hoàn toàn”: 


Đừng suy nghĩ vẩn vơ về điều cám dỗ, 
Hãy chiến thắng bản thân, đừng nên tham vọng, 
Hãy lánh xa và đừng làm gì cả 


' 8ôkhin V.K. Chủ nghĩa duy lý của Sankhia Cổ điển: lịch sử và phân 
loại học. — Truyền thống duy lý và thời đại ngày nay. Ấn Độ. M., 1988, tr. 
180. 


135 


Thì sẽ đạt được sự hoàn thiện! 


Đạt được sự khước từ, siêu thoát bằng luyện tập tâm lý yoga 
được coi là mục đích cao của tri thức. Mục đích này mang định 
hướng cứu độ được biểu hiện một cách rõ nét trong triết học 
Bàlamôn, nó là sự giải thoát khỏi sœmsara, là thành quả của sự 
thống nhất — nghĩa là đồng nhất với Bàlamôn-Atman: 


Những ai đạt được sự đồng nhất bằng tâm, 

Thì ở đó cũng thắng cả samsard; 

Chính Brakhman là trong sạch và tự đồng nhất: 
Nghĩa là họ ở trong Brakhman?. 


F 


Sự vươn tới “tri thức chân lý” bắt đầu từ sự hiểu biết chính 
xác của mỗi cá nhân về cấu trúc bên trong của mình. Sau đó là 
thiển để đi đến. thành công bằng việc cải tạo lại một cách triệt để 
tất cả những đeo đẳng nhằm đạt được trạng thái “từ bổ”: con 
người được giải thoát khỏi toàn bộ “tấm thân”; như con hươu bộ 
sừng hay con chim bay khỏi cây đang gấy đổ xuống nước?, nó 
tìm được cái nhất chân của mình. 


! Bkhagavadgita 18. 49. 
? Sđd, 5, 19. 


? Trích theo Sokhin V.K. Chủ nghĩa duy lý của Sankhia Cổ diễn: lịch sử 
và phân loại học, tr. 190. 


136 


Người hiểu biết là “người không biết buồn”, “mặt mày rạng 
rỡ” nhờ có tính ổn định, tĩnh tâm về ý thức. “Ý thức mà hoà nhập 
được vào [ý niệm} của tính nhất chân, - điều được công nhận 
trong “loga-sutra” Pantanyaly, - sẽ không cồn phải lo âu và sẽ 
trở thành ý thức giống như đại đương, trở nên bình ổn, vô biên và 
nhất chân. Về mối liên hệ này người ta thường nói: “Khi suy 
ngẫm về Atman như về cái chỉ là Atman, [người luyện ioga] 
đúng ra đang đi tới sự hiểu biết hoàn thiện: “Cái tôi bản ngã”. 


Sử thi Ấn Độ được soạn ra trong Niya-vaisheshika còn chi 
tiết hơn cả trong Sankhya-ioga. Ở đây bổ sung thêm cho ba 
pramana nổi trên là pramana thứ tư - đó là so sánh. Pramana 
thứ hai là kết luận logic, nó được chia thành ba 8la1 tầng, còn 
pramana thứ tư là lời của người có uy tín, nó chia ra làm hai, 
xuất phát từ việc có phải các đối tượng của lời nói uy tín là 
những cái “quan sát” được hay ““không quan sát được”. Hơn nữa, 
tất cả các pramana đều được nghiên cứu thông qua việc phê 
phán các ý kiến đối lập đang có hoặc đang ở dạng tiềm ẩn về 
giải nghĩa từ ngữ của chúng cũng như bác bỏ các ý kiến đó”. 


' loga Cổ điển, tr. 104. 


? Xem: Sokhin V.K. Chủ nghĩa duy lý Ấn Độ Cổ dại như là đối tượng của 
khoa học lịch sử-triết học. — Truyền thống duy lý và thời đại ngày nay. Ấn 
Độ, tr. 39. 


137 


Trong Niya-vaishcshika đã hình thành học thuyết về luận 
tam đoạn với năm thành phần (luận điểm, cơ sở, dẫn chứng và 
kết luận) mà “đỉnh cao của nó” theo F.I. S%rbatxki do học thuyết 
về các sai lầm mang tính logic tạo nên'. Chính vì vậy mà trong 
Niya-vaisheshika logic đã có một thể chế về bộ môn tiền khoa 
học khi dựa trên bản thể luận “hiện thực”, nó lâm vào tình trạng 
mâu thuẫn gay gắt với logic Phật giáo. Một trong những nhà tư 
tưởng đầu tiên đánh đổ logic Niya-vaisheshika là Nagarjuna 
(khoảng thế kỷ IV). Ông đã mở đầu cho luận chiến kéo dài đến 
nghìn năm về các vấn đề sử thi học giữa hai quan điểm cơ bản 
của truyền thống triết học-tôn giáo, còn gọi là các quan điểm 
hiện thực và duy tâm. 


Bản thể luận hiện thực Ấn Độ đã thừa nhận tính hiện thực 
của thế giới bên ngoài và từ đó thừa nhận luôn khả năng của cá 
nhân về nhận thức thế giới đó. “Không hề có các ý niệm bẩm 
sinh cũng như các nguyên lý tiên nghiệm. Mọi cái đều từ bên 
ngoài đi tới cá nhân nhận thức... Nhận thức... nắm bắt hiện thực 
bên ngoài và hiện thực tự thân”. 


Phương châm bản thể luận của Phật giáo mang tính mâu 
thuẫn trực tiếp, nó phủ định thực tế của hiện hữu với tư cách là 


! Serbatxki E.]. Tuyển tập các công trình về Phật giáo. M., 1988, tr. 79. 
? S4d, tr. 77 — 78. 


138 


tồn tại cũng như phi tồn tại. Nagarjuna khẳng định: “Phật đã dạy 
cách tránh [sự quá đáng của học thuyết] về sự xuất hiện và huỷ 
diệt. Vì vậy niết bàn về mặt logic mà nói không có liên quan gì 
tới tồn tại cũng như phi tồn tại. Nếu như niết bàn có tính kép đôi, 
tức là cả tồn tại lẫn phi tồn tại, thì sự giải thoát cũng sẽ là tồn tại 
và phi tồn tại. Song về mặt logic thì điều đó không thể xẩy ra... 
Sự đình chỉ hoạt động của tất cả các tri giác cũng như sự đình chỉ 
của tất cả các biểu hiện của thế giới về mật trí tuệ (prapasa) 
chính là phúc”'. Xuất phát từ đó mà có sự từ chối của Phật về lập 
luận hoặc giải đáp các vấn đề siêu hình nào đó, N 8àI coi trọng sự 
im lặng đối với các vấn đề này. Tuy vậy, nghịch lý ở chỗ là mặc 
đù có các vấn đề nêu trên, chính các Phật tử cũng tỏ ra là những 
tài nghệ xuất sắc nhất về logic biện chứng. Họ đã sử dụng logic 
này vào luận chiến với các đối thủ tư tưởng của mình ở Ấn Độ, 
rồi sau đó là ở các nước có sự truyền bá của Phật giáo. 


Mặc dù Ấn Độ và Trung Hoa là hai nước láng giểng về địa 
lý cũng như việc truyền bá của Phật giáo vào Trung Hoa ngay từ 


' Trích theo Androsop V.P. Biện chứng của nhận thức lý trí trong tác 
phẩm của Nagarjuna. -— Truyền thống duy lý và thời đại ngày nay. Ân Độ, tr. 
58. 


139 


các thế kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ 2, sự ảnh hưởng của truyền 
thống triết học Ấn Độ không có tác động mạnh lắm tới nền văn 
hoá tỉnh thần của Trung Hoa. Phật giáo tỏ ra bất lực trong việc 
làm thay đổi nguồn gốc tư duy và kiểu phản tư Trung Hoa. Vạn 
lý trường thành nổi tiếng Trung Hoa qua bao thế kỷ không chỉ là 
một trong những di tích quan trọng về kiến trúc, mà còr: là biểu 
tượng rõ rệt nhất về tính biệt lập của Trung Hoa, về sự né tránh 
của nó với diễn biến trên thế giới, về đặc điểm của văn hoá mang 
tính nguyên tắc của nó, kể cả đặc thù về kiểu cách tư duy. 


Mô hình phản tư Trung Hoa được quy định trước hết bởi sự 
quan sát thế giới một cách đặc biệt, nó xem cái phổ biến là một 
hệ thống động, đầy đủ, tự điều chỉnh với một trật tự nội tại vốn 
có. Khác với trật tự mang tính đặc trưng đối với các truyền thống 
triết học Hi-Lạp và Ấn Độ, tức là các truyền thống triết học đặc 
thù khác, triết học Trung Hoa không thừa nhận sự tồn tại một 
thế lực bên ngoài nào đó hoặc một nguyên lý nổi bật bởi tính 
hoàn thiện, khách quan, phổ biến, bởi sự thường hằng của 
nguyên lý sinh ra thế giới, đồng thời truy nhập trật tự vào thế 
giới đó. Vì vậy cho nên không có sự phân biệt tồn tại với phi tồn 
tại, duy vật và duy tâm cũng như thuyết nhị nguyên luận mang 
tính phạm trù theo nghĩa thông thường. Trật tự-/ý mang tính nội 
tại vốn có của một thế giới bao hàm trong nó các nguyên lý tổ 
chức, trật tự riêng. Đã như thế thì vấn đề không phải ở việc vạch 
ra mối liên hệ nguyên nhân hữu tuyến, mà là nhận thức mối liên 


140 


hệ ràng buộc, mối tương quan của “vạn vật”. Từ đó nẩy sinh ra 
chính đặc điểm của mô hình tư duy cũng như chiến lược tư 
tưởng Trung Hoa. 


Tương ứng với tư duy có quan hệ tương quan, liên tưởng là 
phương pháp luận đặc biệt - đó là sự biểu tượng hoá cấu trúc 
không gian-số được gọi theo tiếng Trung Hoa là /ý tượng số - 
“học thuyết về lý tượng và số”, được các nhà Hán học gọi là 
tượng số học. Theo Kôpzep A.I., ở châu Âu tương tự với tượng 
số học Trung Hoa là aritmologi Pitago-Platon, hay là cấu trúc 
học (thuật ngữ của A.F. Loxep) mà đối với nó các phạm trù 
trung tâm cũng là những phạm trù biểu tượng / hình tượng và số. 
Thế nhưng, nếu như ở châu Âu logic học Aixtôt-Xtôit từng đạt 
được những ưu thế hơn tượng số học Pitago-Platôn, thì ngược lại, 
ở Trung Hoa tượng số học Nho-Lão thắng phương pháp luận 
logic phôi thai - tiên logic của những người theo phái Mặc gia, 
học phái Danh gia, một bộ phận những người theo phái Pháp gia 
và Tuân Tử. 


Tượng số học là hệ thống hình thức hoá được tạo thành từ 
các đối tượng toán học và tương tự toán học liên kết với nhau 
bằng biểu tượng, liên tưởng và thẩm mỹ. Bộ khung của tượng số 
học là ba dạng biểu tượng đồ hoạ: dạng hình học [những “ký 
hiệu” (quẻ đơn và kép)], các con số, chữ tượng hình {âm đương 
và ngũ hành (năm yếu tố)]. 


141 


Tuy thiên về tính hình thức hoá, tượng số học vẫn hoàn toàn 
mang tính trọng tâm xã hội và con người. Các nhà nghiên cứu 
chú trọng đến đặc thù về sự phân loại tượng số học cơ bản bị qui 
định bởi nhân tố con người. Các con số xuất phát là 2, 3 và 5; số 
2: “hình ảnh kép đôi” âm, dương là khởi thuỷ nam và nữ; số 3: 
“ba vật chất” là trời , người và đất; một hệ thống kết tụ lại ở con 
người; số 5: năm yếu tố là “kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ” - theo 
nghĩa khởi nguyên của nó là những phạm trù cơ bản của các đối 
tượng hoạt động lao động-kinh tế của con người'. (Lưu ý rằng, 
chính ba con số ấy là những con số làm nền móng cho thực tiễn 
tính toán ở Babilon Cổ đại.) 


Các biểu tượng và con số được người Trung Hoa liên hệ với 
các sự vật hoàn toàn thực tế như khí và khách thể-sự vật. Điều 
này được nói tới trong “Chú truyện” (thế kỷ V-IV trước Công 
nguyên): “Các vật được sinh ra, rồi sau đó xuất hiện các tượng; 
sau tượng xuất hiện sự bội sinh; sau bội sinh xuất hiện các số”. 
Về thực tế, toàn bộ hệ thống vũ trụ đều được sắp đặt bằng tổng 
số. 


Tượng số học liên quan đến tượng và số đều có thể trở thành 
vòng khâu gián tiếp đối với bước quá độ từ kinh nghiệm đến 
logic học. Tuy vậy, tiểm năng đó không được thực hiện. Một 


' Xem thêm: Kôpzep A.I. Học thuyết về tượng và số trong triết học 
Trung Hoa Cổ đại. M, 1994, tr. 34. 


142 


trong những khả năng có thể giải thích cho vấn đẻ này là do 
thiếu các hình thức duy tâm phát triển trong triết học cổ ‹điển 
Trung Hoa, từ đó kéo theo sự thiếu quan niệm về lĩnh vực khái 
niệm với tư cách là một thực tế đặc biệt mà đối với thực tế này 
chỉ có các qui luật riêng mang tính logic mới là hiện thực. 


Sự dàn dựng của văn hoá mang tính quyết định đã xem toàn 
thể “vạn vật” như là sự đa dạng luôn tác động lẫn nhau và có 
thiên hướng duy trì sự thống nhất hài hoà. Tư tưởng về sự thống 
nhất cũng mang tính tượng trưng, cụ thể bằng nguyên lý hòa. 
Chúng ta nhận thấy rằng, do ảnh hưởng của phương pháp mác 
xít về tính quy luật đấu tranh biện chứng giữa các mặt đối lập mà 
nhiều nhà Hán học hiện đại của Trung quốc và Nga dịch chữ hòa 
là nguyên lý đạt được sự thống nhất thông qua mâu thuẫn đối 
kháng". Một trong nhiều thí dụ có thể dẫn lời đối thoai của vua 
Tề Cảnh công (547-490 trước Công nguyên) với viên cố vấn. Khi 
giải thích cho vua ý nghĩa của hòa, viên cố vấn nói: “Thống nhất 
- tức là hoà, giống như nấu ăn. Chẳng hạn nấu cá cần dấm, dưa 
chua, muối và đầu. Sau khi sôi nước cho các thành phần của món 
ăn vào quấy đều, để hợp khẩu vị, người nấu ăn cho thêm những 
gì còn thiếu, đồng thời bớt đi những thứ dư thừa để đạt được sự 
thống nhất, đó là hài hoà”. 


' Xem: Perelomop L.X. Khổng tử: Cuộc đời, học thuyết, số phận. ML, 
1993, tr. 34 — 37. 


? Sđd, tr. 37. 


143 


Như vậy, không phải đạt được sự thống nhất thông qua sự 
xung đột của các mâu thuẫn đối lập được giải quyết, “giải toả” 
rồi dẫn đến kết quả cuối cùng là sự tổng hợp để hình thành một 
cơ cấu mới nào đó, mà thông qua sự hoà hợp, cân đối của các 
yếu tố đa dạng đang có. Từ đó xuất hiện đặc điểm của phương 
châm hoạt động phối hợp với tư duy: muốn hướng tới sự hoà 
hợp, phải dựa vào truyền thống của cha ông, những người biết 
nêu gương về gìn giữ sự hài hoà của thế giới. 

Đặc điểm nói trên xuất hiện ở đặc thù của các khái niệm 
được sử dụng trong tiếng Hán để chỉ hoạt động nhận thức. Ba 
thuật ngữ trong đó là: học (học tập, nghiên cứu), £ (tư duy, phản 
tư), rrí (hiểu biết, tiên đoán, thực hiện). 


Thuật ngữ đầu tiên là “hoc” được sử dụng không phải theo 
nghĩa quen thuộc đối với người Âu - có được tri thức nhờ phản 
tư, mà trong giải thích của Nho giáo truyền thống thì tri thức là 
tìm hiểu và nhận thức truyền thống. Khổng Tử từng nói: “Ta chỉ 
truyền đạt chứ không thành lập; ta tin vào cổ và hoài cổ”L. 

Thuật ngữ / dùng để chỉ tư duy, phẩn ứ theo nghĩa xác 
định của từ - nhất là về mặt khai thác truyền thống và sử dụng nó 
trong đời sống hiện nay. Cuối cùng là trí, cũng chỉ liên quan đến 


' Luận ngữ. - Triết học Trung Hoa Cổ đại. Tuyển tập tư liệu. Hai 
¿ập.T. 1.M., 1972, tr. 153. 


144 


truyền thống, có nghĩa là thông thái, hiểu biết, cho phép tiếp 
bước theo sự thông thái của cha ông, tức là truyền thống. Nói 
cách khác, cả ba thuật ngữ đồi hỏi định hướng không phải tới 
nhận thức cái chưa từng biết, cái mới, mà tin tưởng và trung 
thành với trật tự thế giới đã định hình. Phu Tử từng có những lời 
hay ý đẹp sau đây: “Ai học cái cũ, sẽ biết cái mới”, “Nghe 
nhiều, lọc lấy cái tốt để theo; quan sát nhiều và ghỉ nhớ tất vào 
đầu - đó là [phương pháp] nắm bắt tri thức”, 


Nếu như trong truyền thống Âu châu triết học gắn liền với 
hoài nghỉ cố hữu, luôn cố gắng tìm kiếm chân lý, thì đối với 
truyền thống Trung Hoa điển hình là sự phê phán hoài nghi cũng 
như khẳng định tính vô bổ và độc hại của chúng. Khổng Tử dạy: 
“Nghe nhiều nhưng đừng tin theo cái sinh ra hoài nghĩ”, hay là 
“Nhà thông thái không chấp nhận hoài nghi”. Có thể nói rằng, 
khác với phương châm Tây Âu “có nghi ngờ mới suy xét”, 
phương châm Trung Hoa khẳng định: “Học và chỉ học mà thôi”, 
Khổng Tử từng nói: “Học và ôn tập những điều đã được học”, 
Mục đích của nhận thức không phải là nắm bát chân lý, mà nắm 
bắt những gì được gọi nguyên tắc, tức là trật tự. Nghĩ đúng có 


! Sđd, tr. 144, 154. 
? Sđđ, tr. 144, 158. 
‡ S4d, tr. 4O, 


145 


nghĩa là biết phân loại; như nhà sáng lập nên sử học Trung Hoa 
Tư Mã Thiên từng dạy rằng “khi phân loại có thể nhận thức 
được”. Nói ngắn gọn, theo quan điểm của các đại biểu tư tưởng 
truyền thống Trung Hoa thì “tính toán và biểu thị bằng cấu trúc 
hình học, tức là lập bảng, xếp đặt vào các ô, phân loại, thậm chí 
không cần phải chú trọng tới trật tự logic được xem là biết bài trí 
một cách đầy đủ, thậm chí có khi còn cho là hơn thế nữa”t, 


* 


Về đặc điểm kiểu triết lý trong văn hoá tỉnh thần của thế giới 
Hồi giáo hầu như đồng nhất với văn hoá phương Tây. Có hai 
trường hợp được xem là có ý nghĩa nhất khi giải thích hiện tượng 
này. Một là, sự hiện diện của nhiều nét giống nhau giữa đạo Hồi 
và Thiên Chúa giáo với tư cách là những tôn giáo một thần, về 
phần mình, chúng liên quan chặt chế với thuyết độc thần của đạo 
Do Thái. Hat là, ảnh hưởng có tính quyết định của triết học Hi 
Lạp trong việc hình thành truyền thống triết học Hồi giáo - 
Phalsapha. 


Các bài kinh Koran và phụ trương của nó cung cấp cơ sở để 
khẳng định rằng, tri thức trong đạo Hồi được xem xét với tư cách 


' Kôpzep A.l. Học thuyết về tượng và số trong triết học Trung Hoa Cổ 
đại, M.1994. tr. 24. 


146 


là một trong những giá trị tình thần quan trọng nhất. Theo truyền 
thuyết, Môhamet từng dạy rằng: “Sự tìm tòi tri thức là nghĩa vụ 
tôn giáo của mỗi tín đồ Hồi giáo”, hoặc là “Hãy đi tìm tri thức, 
ngay cả khi nó [ở xa như] Trung Hoa, vì rằng, sự tìm tòi tri thức 
là nghĩa vụ của mỗi tín đồ Hồi giáo”. Tuy nhiên, vấn đề còn ở 
chỗ hiểu nghĩa của từ “tri thức” như thế nào, xem xét cội nguồn 


của nó ra sao. 


Như chúng ta từng đề cập đến những người đầu tiên “suy 
nghĩ” và “tranh luận” trong khu vực Hồi giáo là cađarit mà các 
cuộc tranh luận của họ với các địch thủ của /abari (từ chữ jabr - 
“bất buộc”) từng phủ nhận việc tự do lựa chọn của con người. 
Chính những người này đã đặt nền móng cho phản tư xung 
quanh các bài kinh và truyền thuyết. Luận chiến của họ đã gớp 
phần tạo nên hệ thống giáo điều tôn giáo và triết học tôn giáo. 
Cuộc tranh luận của cađarit và jabarit đã xác lập phạm vì luận 
chiến, vạch ra vấn đề trừu tượng đầu tiên là tự đo ý chí và tiên 
định mà xung quanh vấn đề này, những mâu thuẫn của thần học 
đã bắt đầu có sự chuyển hướng. 


Các nhà nghiên cứu thường so sánh luận chiến của các 
cađarit và Jabarit với luận chiến giữa những người ủng hộ Pelagi 
và Avgustin. Tuy vậy, sự giống nhau ở đây dù sao cũng chỉ 
mang tính hình thức. Vấn đề chung là tranh luận chứ không phải 
phương pháp luận cũng như việc đồng ý tham gia vào cuộc tranh 


147 


luận đó: những nỗ lực về lý trí của cađarit “chưa hẳn đã hướng 
vào việc tìm tòi chân lý khách quan trong tranh luận, mà chủ yếu 
là nhằm chứng minh sai sót của các bên tham gia tranh luận. Sự 
phê phán của họ mang tính tiêu cực, “phá rối” chứ không phải 
tích cực để “giải thích cho rõ ngọn ngành”. Ở đây chúng ta thấy 
chỉ có một ý định bình thường muốn làm cho tư duy, ngôn ngữ, 
ý kiến cụ thể trở nên nhất quán và được chứng minh. Việc sử 
dụng tích cực các ngón phê phán “giải thích” là hoàn toàn trúng 
ý của các muf(azilit. 

Mutazilit là những người đầu tiên trong xã hội Hồi giáo 
mạnh dạn tranh luận về đạo của Thánh, về bẩn chất của tính 
thiện và ác trong các phạm trù của tính duy lý. Dẫn chứng cơ 
bản của họ là sự khẳng định việc Thượng đế chán ghét tất cả 
những gì mâu thuẫn với lý trí, hoặc không đoái hoài gì đến phúc 
lợi của mợi người. Khi nói về các quan điểm của các mutazilit, 
as-Sakhrastany (mất năm 1153) nhận định rằng: “Cái quan điểm 
đó giống nhau ở chỗ là con người có khả năng [hoạt động độc 
lập], là chủ thể sáng tạo ra các hành vi của mình, cả hành vi tốt 
lẫn xấu, nó đáng được thưởng hoặc phạt ở đời sống của thế giới 


bên kia, tuỳ thuộc vào việc nó đang làm... Thiện và ấc cần phải 


' Xem thêm: Suntanop R.I. Về lịch sử hình thành chủ nghĩa duy lý thần 
học. Phân tích so sánh các sơ đỏ tư tưởng Kalam và patristic. - Truyền thống 
đuy lý và thời đại ngày nay. Trung Cận Đông. ML, 1990, tr. 43. 


148 


được nhận thức bằng lý tr7”. Sakhrastany chê trách mutazilit với 
lý do là “những người này tấn thành với các nhà triết học”, 
“không biết ôn hoà trong việc trình bày các học thuyết của các 
nhà triết học”, cũng như do việc bồi thêm cho thần học đặc điểm 
của công việc tiền phán để quên hết “điều thiện cũ”. 


Điều "dị giáo” của các mutazilit bị phán xử và bác bỏ một 
thời do sự phê phán kịch liệt của những người đi theo xu hướng 
truyền thống, đứng đầu là Akhmađa ubn Khanbala và những 
người kế tục ông ta như giáo chủ xứ Abbasid al-Mutavakkil. Thế 
nhưng, không một cuộc thảm sát nào có thể bóp chết hoàn 
toàn thiên hướng duy lý của việc tìm tồi mang tính thân học. 
Chủ nghĩa mutazilit đã để lại dấu vết không phai mờ. Nhờ 
chính nó mà các zsarif (những người lấy tên của nhà sáng lập 
¬ Abu-l-Khaxana Al-asary, mất năm 935) thay chân chủ nghĩa 
truyền thống ấu trïthiếu suy nghĩ của các nhà thần học Hồi 
giáo sơ khai. 


Abu Bacr al-Bakillany (mất năm 1013) là người đầu tiên 
trình bày một cách có hệ thống luận chiến asarit trong luận văn 
của mình là “At-Tamkhid”. Luận văn này mở ra cuộc thảo luận 
vấn đề về bản tính của tri thức nay là “khoa học” -im. Khoa học 
được tác giả định nghĩa như là “tri thức về đối tượng tự thân”. Tri 


' As-Sakhrastany. Sách về các tôn giáo và đòng phái. Phân 1. M., 1984, 
tr. 55-56. 


149 


thức được chia thành hai phạm trù: tri thức vĩnh hằng của 
Thượng đế và tri thức tạm thời của súc vật biết nhận thức (thuộc 
loại này gồm có con người, thiên sứ, thần phù phép). Tri thức thứ 
hai lại chia thành trị thức cần thiết hay còn gọi là lý trí và tri thức 
tranh luận. 


Khác với tri thức tranh luận, tri thức cần thiết là quá rõ ràng, 
không còn nghi ngờ gì nữa. Tiếp bước theo các mutazIlit, các 
asarit đã thừa nhận ý nghĩa của tri thức duy lý, song khác với 
mutazilit ở chỗ là họ đã hạn chế một cách nghiêm ngặt các giới 
hạn của tri thức này. Asarit giữ quan điểm đối lập với mutazilit 
về hai vấn để cơ bản, đó là: có thể có nhận thức duy lý về 
Thượng đế hay không, tức là nhận thức độc lập với thần khải, và 
tri thức vê thiện và ác có trước thần khải hay không?! 


Truyền thống Hồi giáo về thần học duy lý biểu hiện một 
cách nhất quán và rõ rệt hơn trong luận văn của al-Gazaly (mất 
năm 1111) có tựa đề: Phục sinh khoa học về tín ngưỡng. Thông 
qua sự phong phú về các ý niệm được trình bày trong tác phẩm 
này, tức là những ý niệm liên quan đến vấn đề tri thức, nó được 
xem là một tác phẩm có một không hai trong toàn bộ tư liệu của 
Hồi giáơ'. 


' Xem thêm: Fakhri Majid. A /ittory ðƒ lsiamuic Phosophy, tr. 2107 
211. 


? Rœental F. Thắng lợi của trí thức. Quan điểm trí thức trong Hồi giáo 
Trung thế kỷ. M., 1978, tr. 105. 


150 


Tác phẩm được phát hiện bằng truyền thuyết mà người ta 
cho là của Môhamed có câu: “Sự ham thích tri thức là trách 
nhiệm của mỗi một tín đồ Hồi giáo”. Tiếp theo al-Gazaly đã đề 
xuất nhận thức của mình về quan niệm tri thức. 


Tác giả của Phục sinh khoa học về tín ngưỡng đề cập đến sự 
tồn tại của bốn quan niệm về “lý trí”. Thứ nhất, đó là “phẩm chất 
mà nhờ đó con người khác với tất cả các động vật, đồng thời 
cũng nhờ nó con người sinh ra là để nhận thức các khoa học tư 
biện và tri thức, để nắm được các thủ thuật tư duy phức tạp”. Khả 
năng lý trí, theo al-Gazaly, “cũng liên quan đến tri thức, như con 
mắt với sự nhìn nhận, còn kinh Koran và phần phụ trương của nó 
cũng có liên quan đến khả năng đó trong hoạt động về phát minh 
tri thức, như ánh sáng mặt trời đối với thị giác”, 

Thứ hai, “lý trí là một số tri thức cân thiết về khả năng của 
cái có thể có và không khả năng của cái không thể cớ”. Thứ ba, 
lý trí còn gọi là tri thức “lĩnh hội từ kinh nghiệm... của người học 
được kinh nghiệm trong cuộc sống, còn gọi là người có lý trí”. 
Cuối cùng, lý trí là khả năng nhận thức hậu quả của các hoạt 


LAI-Gazaly abu Khamid. Phực sinh khoa học về tín ngưỡng. M., 1980, 
tr. 92-93, 


? Sđd, tr. 93. 


3 Sđd, tr. 94. 


động, để từ đó có sự theo dõi kiểm tra những hoạt động dẫn đến 
“các khoái cảm một cách nhanh chóng”. Cộng cả bốn định nghĩa 
về lý trí, có thể khẳng định rằng, đó là món quà mà thánh Ala 


„vì 


“làm cho mọi người hạnh phúc”. Chính nhờ món quà nói trên 


mà mọi người có được tr: thức. 


AI-Gazaly tổ ra cương quyết trong khẳng định của mình: 
*...Một kết luận đầy đủ, không còn bị nghi ngờ gì nữa là điều mà 
... tri thức được chia thành khoa học về hành vi và khoa học về 
thần khải””. Như vậy, ở đây vấn đề đang được nói tới là một vấn 
đề đặc biệt về hiểu biết các mệnh lệnh tôn giáo và giáo điều. Còn 
đối với các vấn đề siêu hình thì chúng không lệ thuộc vào lý trí. 
Chẳng hạn, con người “không chịu trách nhiệm mở mang... cho 
mình thông qua sự xem xét, nghiên cứu và tiến hành chứng 
mình” các ý nghĩa ngôn từ cơ bản của kinh Koran: “Không có 
Thượng đế nào ngoài Thượng đế và Môhamed là nhà tiên tri của 
Thượng đế”. Theo ý kiến của al-Gazaly: “Chỉ cần (con người - 
T.G.) tin vào Thượng đế, tin một cách kiên quyết, không dao 
động, không nghi ngờ và nao lòng, rằng mọi việc đều có thể vượt 
qua miễn là làm theo và vâng lời, không cần nghiên cứu và 
„3 


chứng minh gì cả là đủ”. Con người không cần phải suy nghĩ về 


! Sđđ, tr. 94. 
? Sđd, tr. 89. 
3 Sđd. tr. 89, 


152 


lời căn dặn mang tính lễ nghỉ, nghĩa vụ của nó chỉ nên biết đến 
những lời căn dặn đó và làm theo chúng trong đời sống hàng 
ngày của mình mà thôi. 


Theo quan niệm của al-Gaaly, niềm tin là vốn có trong tâm 
hôn do tự nhiên sắp đặt. Còn mọi người bị chia ra thành những 
kẻ “né tránh và lãng quên”, số khác thành những người “nghĩ lâu 
mới nhớ ra”. Kinh Koran có câu: “Lời kinh gửi xuống cho ngươi, 
cầu mong cho mọi người nghĩ về các dấu hiệu của nó và để cho 
những người có lý trí nhớ tới” (38:28). Nói ngắn gọn là ở đây 
không phải đề cập đến một dấu hiệu nào khác ngoài dấu hiệu tín 
ngưỡng", nó hoàn toàn hợp với truyền thuyết từng được gán cho 
Nhà tiên trị (Môhamed - ND): “Người có trí khôn là người biết 


tỉn vào Thánh Ala, tin vào sứ giả của Ngài và phục tùng Ngài””?. 


Al-Gazaly đã phê phán việc xem xét quan điểm thần học 
Hồi giáo, suphis, ¿smailismˆ và các nhà triết học, tức là hầu hết 
các xu hướng cơ bản của tư tưởng Hồi giáo. Trong các nhà triết 
học, các đối tượng phê phán của ông ta là Anixtốt, al-Pharabi và 


' Xem thêm: Frolop E.A. Vấn để tín ngưỡng và trí thức trong triết học 
Arập.M., 1983. 


? Sđd, tr. 95. 


Giáo phái sứsm — một trong hai giáo phái chủ yếu của Hồi giáo chỉ 
chấp nhận kinh Koran, phủ nhận sunna, tức là phụ trương của bộ kinh này - 
ND) 


153 


Ibn Xina. Điều đáng lưu ý trong đó là khi chứng minh tính sai 
sót của con đường nhận thức triết học, bản thân ông ta thường 
xuyên đùng các phương pháp cải chính, dựa vào thủ pháp logic 
Hi-Lạp một cách rộng rãi. Từ đó đã nẩy sinh tính nghịch lý của 
tình huống, khi người cải chính triết học lại là al-Gazaly, đã từng 
có đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của triết học. 


Động lực thúc đẩy trong việc tìm tòi chân lý của ông ta là 
hoài nghị, nghỉ vấn. Chủ nghĩa hoài nghỉ của al-Gazaly cũng khá 
mạnh, làm cho một số nhà nghiên cứu đi đến khẳng định cho 
rằng, đường như ông ta “tiếp cận đến trình độ cao về chủ nghĩa 
hoài nghi lý tính mà bảy thế kỷ sau mới đến lượt Hium. Bởi vì 
khi làm đứt tung xiểng xích của nguyên nhân, bằng sự sắc bén 
của phép biện chứng ông chứng minh rằng, chúng ta không hề 
biết đến nguyên nhân cũng như hậu quả, mà chỉ biết đến cái lần 
lượt kế tiếp nhau”, như thế thì sau al -Gazaly, “Hium chẳng có 
gì để nói nữa ””?. 

Hoàn thành nghĩa vụ của mình trong việc đóng góp cho sự 
phát triển của triết học Hồi giáo, al-Gazaly đồng thời phải né 


tránh việc kiến giải mang tính hiện đại hoá các quan điểm của 


' Macdonal D.B. The Life of al-Ghazali. - Journai ØƑ the Americdn 
Orienial Society. New York-New Haven, 1899, vol. 21, tr. 103. 


? Renan E. Áverroes et qYerrotxmne. P., 1903, c. 74. 


154 


nhà thần học Trung thế kỷ khi thừa nhận ý nghĩa của lý trí trong 
nhận thức chân lý, tuy vậy ông vẫn kiên trì nhấn mạnh sự hiện 
diện của nguồn gốc cao hơn và xác thực hơn trực giác thần bí, đó 
là zawc (cụ thể là “khẩu vị”, “ăn uống”). Nhìn chung có thể nói 
rằng, al-Gazaly thực hiện ý định phê phán và đồng thời làm một 
số việc “tổng hợp” tất cả các quan điểm từng được biết đến trong 
thời ông về nhận thức. Chính vì vậy, công lao của ông là sự hoà 
giải giữa thần học Hồi giáo với học thuyết suphis và nâng học 
thuyết này lên ngang hàng với '“khoa thần học”. 


Học thuyết suphis vốn là một xu hướng thần bí nên đương 
nhiên nó đứng về phía chủ nghĩa phi lý, “...các tác phẩm của 
những nhà thần học suphis mang đầy tính phê phán “những 
người duy lý”, đồng thời làm giảm ý nghĩa của lý trí so với trực 
giác. Điều này đường như đã gây ra một ấn tượng về các suphis 
như là kẻ thà chủ yếu của triết học” (T.G. nhấn mạnh)'. Dĩ 
nhiên, sự phê phán của các suphis không chỉ nhằm vào việc 
chống chủ nghĩa duy lý triết học, mà chủ yếu là chống luận 
chứng triết học theo chủ trương thần học. 

Thần học Hồi giáo bảo vệ bằng được tính siêu nghiệm của 
Thượng đế, đồng thời loại trừ khả năng nhận thức cái Tuyệt đối. 
Sự cách biệt giữa Thượng đế với con người đã làm cho con người 


' Rahaman FE. 7sfzm. L., 1966, tr. 145. 


không còn lối thoát nào khác ngoài việc chấp nhận niềm tin vào 
“tri thức” của kinh Koran. Còn các suphis thì cho rằng, không 
thể biết hết được chân lý - Thượng đế, tuy vậy, họ cũng giả thiết 
rằng, xác suất của việc “tiếp cận” tối đa đến Chân lý đó là có. 


Quan điểm suphis về con người như một tiểu vũ trụ, cả việc 
nó thừa nhận không thể dùng kính viễn vọng để xác định vị trí 
của Thượng đế đã nâng qui chế của Thượng đế lên ngang với 
điều là, thân học Hồi giáo khôn 8 công nhận cá nhân được hưởng 
qui chế đó, tức là loại thần học gắn Thượng đế với một thế giới 
đặc biệt xa xăm. Chính vì vậy mà con người sẵn có “tín nhiệm” 
để trở thành người bảo vệ Thượng đế, nó có khả năng nhận thức 
được Tuyệt đối. Tuy vậy, “sự bất hảo” của nó là ở chỗ nó “quên” 
mất nhiệm vụ của mình, đồng thời dò tìm kho báu - chân lý khấp 
nơi mà không biết tìm nó trong chính bản thân mình. ở một 
trong những bài thơ ngụ ngôn nhan đề '“'Masnavi” - tác phẩm thơ 
triết học tôn giáo của Jalan ad-Din Rumi - kể về một suphis cùng 
đi ra vườn dạo chơi với bạn để chiêm nguỡng vẻ đẹp của thiên 
nhiên và thư giãn. Khi người bạn hỏi, tại sao ông lại ngồi gục 
đầu xuống mà không để ý gì tới xung quanh, tới “các dấu hiệu từ 
thiện” của Thượng đế thì suphis trả lời, rằng tốt nhất nên ngắm 
những dấu hiệu đó trong tâm của chính mình!, 


' Rumi Ï, Mathnawi. 4. 4286-4280. 
156 


Phương châm của suphis về nắm bắt Chân lý thông qua tự 
nhận thức có thể bị mâu thuẫn một cách thường xuyên với hiệu 
triệu được lặp đi lặp lại của các nhà thần học là hãy quên lãng, 
thủ tiêu “cái tôi” cá nhân. Thế nhưng ở đây lại không có mâu 
thuẫn, bởi vì người ta đang nói về sự lãng quên “cái tôi” như là 
cái mang tính hiện tượng nhằm tìm cho ra “cái tôi” chân lý và 
thực chất. 


Phá nhà ra khỏi bức tường, 

Thu về vũ trụ làm phương tiện nhà. 

Bầu trời sống động trong ta, 

Chiều sâu, chiều rộng đều là tấm thân'. 

“Cái chết” của “cái tôi” hiện tượng mở ra con đường cho tri 
thức bản chất, trong đó không có sự phân chia thành chủ - khách 
thể nhưng vẫn đạt được chân lý về sự thống nhất của tồn tại. 

Con người cần sử dụng những công cụ nhận thức nào? Các 
suphis cho rằng, lý trí (a/-acJ) chỉ đóng vai trò tích cực trong lĩnh 
vực hạn hẹp của nhận thức. Các kết luận do họ đưa ra đựa trên 
các chỉ số của cơ quan cảm giác mà các chỉ số đó lại là những 
bằng chứng rất dễ bị lầm lẫn. Rumi có câu chuyện ngụ ngôn về 
con voi ở trong phòng tối. Khi mọi người muốn biết đối tượng 


' In al-Pharid. ?hZ ca A rập thời Trung thế kỷ. M., 1975, tr. 530. 


đang ở trước mặt mình, họ dùng tay để sờ. Một người sờ được 
cái vòi của nó cho rằng, đó là cái vòi phun nước, người khác sờ 
cái tài rồi nói rằng, đó là chiếc quạt to, người thứ ba chạm phải 
chân voi thì cho rằng, đó là những chiếc cột đình, người thứ tư sờ 
vào lưng voi rồi đi đến kết luận cho rằng, trước mặt Ông ta là 
chiếc ngai lớn. Câu chuyên ngụ ngôn được kết thúc bằng việc 
công nhận một điều là, những bằng chứng của cơ quan cảm giác 
chúng ta mang tính bề mặt, không có tính chân lý. 


Các suphis tập trung sự chú ý tới cả đặc tính nh về khả 
năng của lý trí nhận thức. Chữ “acl” được họ nhắc tới do xuất 
phát từ chữ “ical” (cụ thể là “xiểng xích”, “dây trói chân ngựa”). 
Còn tính hiện thực phủ nhận các hạn chế nào đó được so sánh 
với “hơi thở” liên tục và mang tính thần thánh, tức là được phân 
biệt bởi tính biến đị không ngừng. 

Theo nhận định của các suphis, trái tìm là cơ quan chủ yếu 
của nhận thức chứ không phải lý trí. “Nhận thức là thành quả của 
trái tim... - Ibn Arabi khẳng định. - Bản chất của trái tim luôn 
trong sạch, trong sáng và rõ ràng. Mỗi trái tim mà ở đó sự hiện 
diện thần thánh được biểu hiện... là trái tìm của người am hiểu. 
“Cái gì lý trí không chế ngự nổi đều trong tầm của trái tim”””, 


Khi kêu gọi từ bỏ sự sáng suốt trong tranh luận cũng như 
tham gia “can thiệp” vào các cuộc tranh luận, các suphis nghiễm 


! Trích theo Rozental F. Sự toàn thắng của trí thức, tr. 188-190. 


158 


nhiên giải phóng con người ra khỏi những mục đích trói buộc nó 
từ bên ngoài; họ hy vọng vào sức mạnh bản năng phá cùm, vô 
thức, vào sự tự phát tự do của tưởng tượng. 


Quá trình nhận thức thường được so sánh với sự say rượu để 
dẫn đến sự phấn chấn cao độ, sự mất trí. 


Để cho say tôi đâu cần đến rượu 

Tôi uống đến say những lấp lánh rập rờn. 

Ôi tình yêu của tôi, ta chỉ say em thôi, 

Cả thế giới cứ trôi, dấu mình trong sương phủ, 
Tôi cũng sẽ chẳng còn, chỉ còn mỗi em thôi. 
Soi nội tâm là đôi mắt của tôi, 

Thấy được hết mặt trời cháy bồng, 

Quên mình di, tôi mới thấy được em. 

Còn lúc nhớ, lại gặp hình trái đất, 

Em sẽ chẳng còn, ta lúc đó mất eml!. 


Trong những vần thơ đó của nhà thơ thần học Ibn al-Pharid 
đã truyền đạt một cách tuyệt vời thực chất của sự hiểu biết 
suphis về nhận thức: Chân lý chỉ được phát hiện trong kinh 


' In al-Phanid. Thơ ca Arập thời Trung thế kỷ, tr. 520-521. 


159 


nghiệm cá nhân. Trái tìm có tri thức nguyên bản, nó tái tạo đối 
tượng của tình yêu trong tưởng tượng - đối tượng đó là Thượng 
đế. Tư tưởng này đã được thể hiện một cách đây đủ nhất trong 
tác phẩm của Ibn Arabi. Ông đã xem xét chức náng cơ bản của 
tưởng tượng trong việc thực chất hoá cái không cụ thể. Giấc mơ, 
thân khải và sự sáng tạo là các lĩnh vực được ông đưa vào hoạt 
động mang tính tượng trưng của tưởng tượng. 


Theo các suphis, về thực chất sự tưởng tượng phục vụ cho lý 
tính: nó thực hiện vai trò trung gian, đồng thời trừu tượng hoá 
các hình ảnh xuất hiện trong tri giác cảm thụ trước khi truyền đạt 
các hình ảnh đó cho lý trí. Nhờ có lý trí, trực giác, tưởng tượng 
mà con người tiếp cận được tới chân lý. Về nguyên tắc mà nói 
thì các khả năng nhận thức của con người là vô hạn, nhiệm vụ 
của nó là không ngừng hoàn thiện các khả năng đó, nếu khác đi 
thì nó chỉ nhận thấy các hình thức của sự vật mà thôi, còn bản 
chất của các sự vật đó thì vẫn là điều bí ẩn đối với con người. 


Các nhà thần học Hồi giáo chia mọi người thành tầng lớp 
thượng lưu tỉnh thần có trình độ tri thức uyên thâm và tầng lớp 
thường dân, thuộc loại dân đen. Tâng lớp thứ nhất gồm những 
nhà tiên tri và các vị thánh, họ gần gũi với Lý trí toàn năng. Còn 
người bình thường nếu cố gắng nhận thức chân lý thì cần phải 
dấn thân trên con đường hoàn thiện, trước hết phải đi tìm thầy để 
theo học như việc lần dò theo dây dẫn. ảnh hưởng của thần học 
truyền thống chung quy lại được thay bằng thể chế truyền giáo 


160 


theo trường phái suphis. Thực tiễn của các giáo phái chỉ ra rằng, 
các giáo chủ là những người có uy tín trực tiếp, sự phục tùng vô 
điều kiện vào những người này trở thành chuẩn mực hành vi của 
các tín đồ miwri4 (những tín đô chỉ biết học và tuân thủ vô điều 
kiện học thuyết suphis - N.D.). Trong khi đó học thuyết suphis 
sản sàng công nhận sự hiện diện của những người có “ngọn đuốc 
riêng”, tức là những người sau khi đạt được sự hoàn thiện có thể 
không cần theo các chuẩn mực tiền định. 


Ý niệm về nắm bắt trì thức bằng con đường tự hoàn thiện (tu 
thân) bao hàm trong nó sự tích nạp nhân đạo mạnh mẽ. Con 
người mà tìm được cho mình giá trị tự thân thì trong bản thân nó 
cái được xem có giá trị hơn cả là kết quả của những nỗ lực cá 
nhân đối với chính sự cấp bách. Tri thức và sự hoàn thiện đạo 
đức có tính liên hệ mật thiết không tách rời nhau. Tư tuởng về 
điều cho rằng, “bất kỳ ai cũng biết về Thượng đế chẳng qua cũng 
chỉ biết về cái do bản chất riêng của Ngài tạo ra mà thôi (zat)”, 
Tư tưởng này đã phản ánh một cách hoàn toàn chính xác và hàm 
chứa đặc thù của quan niệm suphis về tri thức, đồng thời làm 
sáng tỏ sự khác nhau căn bản so với kinh viện Hồi giáo: chân lý 
phi cá nhân bị đặt đối lập với chân lý cá nhân, tính hợp tác đối 
lập với cá thể, truyền thống với phản truyền thống, tính hoạch 


- Ibn Arabi. Gemma của sự thông thái. - Smirnop A.V. Thủ lĩnh vĩ đại 
của supliema. M. 1993, tr, 149-150. 


161 


định chương trình thần học với tính nội tại của giác ngộ lý tính. 
Ngay cả khi quan điểm của học thuyết suphis được xem như 
trùng hợp với thân học chính thống, vẫn có một quan điểm mang 
tính tập trung hơn cho việc phát hiện ra tính không đồng nhất 


của chúng. 


Thực vậy, các suphis cũng như những nhà thần học thường 
xuyên khẳng định: “Không thể biết được Thượng đế”. Song nếu 
học thuyết không thể biết của thần học Hồi giáo được xem như 
tính vô nghĩa của những nỗ lực nhằm nắm bát chân lý, và từ đó 
là tính tất yếu của sự lệ thuộc vào chữ cái của các bài văn thánh, 
những lời kinh do thần học phát ra, thì học thuyết suphis hàm 
chứa trong nó một cái gì đó rất khác, đó là sự thừa nhận tính bất 
khả nhận thức cái Tuyệt đối. Cái Tuyệt đối là đồng nghĩa với 
tính vô bổ của việc chấp nhận niềm tin đối với một giáo điều nào 
đó. Sự thừa nhận này đòi hỏi phải tìm tòi thường xuyên, đồng 
thời khẳng định cả tính vô cùng của quá trình nhận thức. “Nỗi ưu 
phiền về tri thức chưa biết” là công thức của suphis, cho là việc 
tìm tòi thường xuyên cái chân lý chưa được giải mã mà ý nghĩa 
của nó là vô biên trước hành động quả cảm của con người. 
Phương châm như vậy của học thuyết suphis đã biến nó thành 
đồng minh tiểm năng của triết học, bởi thế cho nên Ibn Xina gọi 
những người suphis là “những người anh em vì chân lý”, mặc dù 
sự hoài nghi là vốn có của các nhà thần học về mặt phương pháp 
nhận thức triết học - đó là phương pháp duy lý, cũng như tính đa 


162 


phương của nhận thức thần học và triết học. Đối với suphis, tri 
thức mở ra mối liên hệ của con người với Thượng đế, bao giờ nó 
cũng là duy nhất, là cá nhân, là nội tại. Còn bản thân trì thức 
được các nhà triết học tìm đến lại muốn vươn tới môi trường của 
tính phổ biến, của tầm quan trọng mang tính phổ cập, nhằm 
mục đích nhận thức thế giới xung quanh. 


Khác với các trường phái khác của tư duy Hồi giáo, các đại 
biểu triết học không chỉ giản đơn thừa nhận vai trò của lý trí 
trong quá trình nhận thức, mà còn xây dựng một học thuyết về lý 
trí như là khả năng cao nhất của con người và chuẩn độ của chân 
lý. Trong thế giới Hồi giáo, Ibn Xina đã trở thành “biểu tượng 
của triết học Hi Lạp”. Trong luận văn nổi tiếng Đanis-namê 
(“Sách về các tri thức”), ông gọi logic học là khoa học chuẩn (a 
Jarxi tarazu), nghĩa đen là “cái cân”, khí chứng minh rằng, “mọi 
trị thức nếu không dùng chiếc cân [lý trí] để cân, sẽ không được 
gọi là xác thực, do đó nó không thể là tri thức chân lý được”'. 


Ibn Xina phân biệt ba dạng chứng minh: luận tam đoạn, qui 
nạp và tương tự, trong đó luận tam đoạn được ông xem là chính 
xác nhất. Ông đã miêu tả một cách chi tiết tất cả các dạng chứng 
mình trước khi chuyển sang xem xét các khoa học triết học. Ông 


' Ibn Xina [Avixena]. Tuyển tập các tác phẩm triết học. M., 1980, tr. 60, 
@2. 


163 


chia chúng thành hai dạng cơ bản: khoa học lý luận và khoa học 
thực tiễn. Mỗi khoa học này lại bị phân thành ba khoa học. Khoa 
học thực tiễn bao gồm 1) khoa học về quản lý nhân dân (nó có 
hai dạng: a/ khoa học về vấn đề luật tôn giáo; b/ khoa học về 
chính trị); 2) khoa học về quản lý nhà cửa và 3) khoa học về 
chính bản thân mình, nghĩa là con người phải như thế nào trong 
quan hệ với chính mình. 


Khoa học lý luận cũng được chia thành ba dạng. Đạng thứ 
nhất được gọi là cao nhất, hay còn gọi là khoa học có trước, tức 
là khoa học về những điều nằm ngoài tự nhiên, đó là siêu hình 
học. Thứ hai, khoa học tâm trung bình, toán học. Thứ ba là khoa 
học tâm thấp, khoa học về tự nhiên, gần gũi với con người nhất, 


“4¬ $( 


song đồng thời lại hàm chứa “'cực kỳ nhiều cái tù mù”, bởi vì đối 
tượng của nó là các vật thể có cảm xúc, thường nằm trong sự vận 
động và biến đổi'. 

Siêu hình học của Ibn Xina tập trung vào việc mô tả và xác 
định cái tất yếu-hiện hữu. “Cái tất yếu-hiện hữu, - Ibn Xina viết, 
- là cái mà tồn tại của tất cả các sự vật đều xuất phát từ nó, đồng 
thời nhận ở nó tính tất yếu về tồn tại”. Nhà triết học này dựa vào 
những câu châm ngôn của kinh Koran để thừa nhận tính đồng 


' Sđđ, tr. 105. 
? Sdd, ư. 153. 


164 


nhất về tất yếu-hiện hữu của Thánh, Thượng đế. Như vậy, khái 
niệm đó không chỉ mang tính bản thể luận. Cái tất yếu hiện hữu 
đối với Ibn Xina là “cái thông thái tuyệt đối”, là “cái hợp lý-hiện 
hữu”, là cái mà từ đó phát sinh các nấc thang lý trí. 

Khi thừa nhận sức mạnh vô song của nhận thức duy lý cũng 
như khi khẳng định rằng, “sức mạnh của lý trí là vô biên và cái 
được lý trí nghiên cứu là vô hạn””, Ibn Xina đã thừa nhận luôn sự 
tồn tại của lĩnh vực linh cảm thần bí cũng như lĩnh vực mà tư 
duy duy lý không đạt tới”. 


Vì thiếu tính nhất quán trong việc thực hiện đường lối duy 
lý mà Ibn Xina đã bị Ibn Rusđ (Averroes) — người cuối cùng 
trong số những người kiệt xuất theo trường phái tiêu dao Hồi 
giáo phê phán. 

Theo nhận định của Ibn Rusd thì lý trí '*không phải là gì 
khác, mà là sự nhận thức cái hiện hữu theo nguyên nhân của 
nó”; ông cho rằng, chính điều đó làm cho ta phân biệt được lý trí 
với tất cả những năng lực cảm nhận khác”. Lý trí cho phép nắm 


! Sdd, tr. 221. 
? Sđd, tr. 366-371. 


ở Ibn Rusd. Phủ định của phủ định (tiểu luận). - Tuyển tập các tác 
phẩm của các nhà tư tưởng các nước Trung và Cận Đông thế kỷ IX-XIV.M. 
1961, tr. 510. 


165 


được “tri thức chân lý” mà tri thức này theo Ibn Rusở, “là tri 
thức về sự vật tự thân”. 


Quan tâm chú ý đến sự phê phán nhằm vào triết học của các 
nhà thần học, Ibn Rus rất chú trọng luận chứng “qui luật” mang 
tính tôn giáo của sự phê phán đó, thậm chí còn “khích lệ” việc 
“nghiên cứu” nó nữa?.. Ông căn cứ vào uy tín của kinh Koran 
cùng với một loạt aiat của nó để kêu gợi tín đồ Hồi giáo nghiên 
cứu và nhận thức cái hiện hữu bằng lý trí, đồng thời ông dựa 
trên cơ sở của các aiat đó để đi tới kết luận cho rằng, “tôn giáo 
làm thức tính nhận thức Thánh Ala tối cao cũng như sự sáng tạo 
của Ngài bằng việc chứng minh””. Nhà triết học này đánh giá 
chứng minh như là “công cụ” của tư duy mà tín đồ cần phải có. 

[bn Rusđ thừa nhận, “việc nghiên cứu dựa trên chứng minh” 
có thể mâu thuẫn với thánh kinh này hay thánh kinh khác. Trong 
trường hợp đó cần xem nhẹ không phải kết quả chứng minh, mà 
là sự chạy theo câu chữ của kinh Koran. Ông tuyên bố rằng: 
“Chúng ta khẳng định một cách hoàn toàn cương quyết là mỗi 
khi các kết quả của chứng minh dẫn tới mâu thuẫn theo nghĩa 


' §đd, tr. 516. 


? In Rusd. Lập luận là đưa ra giải pháp đối với mối liên hệ giữa tôn giáo 
và triết học. - Xagađếp Á.V. /bn Rusđ (Averroes). ML, 1973, tr. 171. 


3 S4dđ, tr. 172. 


166 


đen trong giáo lý, thì nghĩa đen ấy cân đến sự kiến giải mang 
tính ẩn dụ””". 


Ông đã cương quyết chống sự tấn công vào các nhà triết học 
Hồi giáo về những nguyên nhân làm cho các nhà triết học này 
bận bịu với công việc, xa lánh các giáo lý Hồi giáo, đồng thời du 
nhập từ bên ngoài chính nền triết học Hi Lạp. Chủ nghĩa cách ly 
văn hoá đã làm cho ông ngấn ngẩm, bởi vì ông đã thể tuân thủ 
tính kế thừa trong nhận thức chân lý. Ibn Rusđ viết: “Mỗi khi 
chúng ta tìm thấy các quan điểm và phán đoán nào đó ở các dân 
tộc sống trước thời mình về cái hiện hữu phù hợp với đồi hỏi của 
các điều kiện chứng minh, thì chúng ta cần phải nghiên cứu điều 
mà các dân tộc đó nói đến, đồng thời làm rõ chúng trong các 
sách của mình. Nếu như một cái gì đó phù hợp với chân lý trong 
các sách ấy thì có nghĩa là chúng ta cải danh được cái mà các 
dân tộc ấy có, vui với cái đó và cảm ơn họ; còn nếu như cái gì đó 
không phù hợp với chân lý thì chúng ta chỉ rõ nó ra, phòng tránh 
nó và tha thứ cho họ”. 


Ibn Rusđ không chỉ “bảo vệ” triết học, mà còn đưa nó đến vị 
trí cao hơn so với thần học. Ông phân chia mọi người theo tương 
quan với khả năng nhận thức của họ. Nhóm thứ nhất gồm những 


' Sđd, tr. 178. 
? Sdd, tr. 175. 


167 


người bình thường đã bị chết, là đám “đông”, là “những người 
không có khả năng kiến giải [các bài thánh kinh]; đó là lối văn 
khoa trương tạo ra số đông các độc giả... Nhóm thứ hai gồm 
những người có khả năng kiến giải biện chứng; đó là phép biện 
chứng chỉ chuyên về tự nhiên hoặc vừa về tự nhiên vừa về thói 
quen. Nhóm thứ ba gồm những người có khả năng kiến giải 
chính xác; đó là những chính xác về tự nhiên và khoa học, tức là 
về khoa học triết học”". Nói cách khác, tồn tại đám đông, những 
nhà thần học và các nhà triết học, hơn nữa, các nhà triết học 
được xếp vào hàng “những người thượng hạng”, chính họ được 
Thánh Ala làm nổi bật hơn những người khác. 


Tuy nhiên, trị thức mà các nhà triết học đạt được “không 
thuộc vào sự tiết lộ”, bởi vì con người khi không có tài kiến giải 
chính xác sẽ bị đẩy vào sự bất tin”. “Không thể trình bày các 
kiến giải đúng đắn... trong các cuốn sách dành cho các độc giả”. 
Chúng là vận mệnh của những người được lựa chọn. Tính độc 
hại về hoạt động của những “nhà biện chứng”- thần học chính là 
ở chỗ họ không gần gũi với “độc giả, bởi vì các phương pháp của 
họ quá đốt đối với đại đa số; họ chăng gần gũi với những người 


! S‡d,tr. 193 
2 Sđd. 
? Sđd, tr. 196. 


168 


được lựa chọn, bởi vì nếu quan tâm xem xét các phương pháp đó 
lại bộc lộ tính non yếu, không thể đáp ứng được các điều kiện 
của chứng minh””. Sự lập luận của các nhà thần học dẫn đến tình 
trạng không thống nhất trong kiến giải các bài thánh kinh, dẫn 


đến sự lủng củng, tà giáo và bất tin. 


Triết học do Ibn Rusd đưa ra không mâu thuẫn với tôn giáo, 
mà ngược lại, là “bạn đồng hành và vú nuôi” biết chỉ ra cho 
“những người được lựa chọn tính cần thiết phải nghiên cứu một 


cách hoàn chỉnh các quan điểm nền tảng của tôn giáo””. 


Những nỗ lực của Ibn Rusd trong việc bác bỗ các luận điểm 
phê phán đối với triết học và bảo vệ triết học thật là cương quyết 
và đầy tính thuyết phục, làm cho ảnh hưởng của các quan điểm 
mà ông đưa ra vượt xa giới hạn của thế giới Hồi giáo và đi vào 
lịch sử triết học thế giới như là một xu hướng tư tưởng đặc biệt - 
học thuyết Ibn Rusd. 


Những tác phẩm quan trọng nhất của nhà tư tưởng xứ 
Corđộp trước hết, được các nhà triết học châu Âu dịch và chú 
giải. Một số người đã đánh giá ông như một nhà chú giải có một 
không hai về Arixtốt, một số khác trong số những người kính 


1é 


trọng ông xem ông là “nhà giải thích” vĩ đại về Staghirit. 


! Sd, 
? Sdđ, tr. 198 - 199. 


169 


Sau một thời gian ngắn, các quan điểm của Ibn Rusđ được 
người châu Âu biết đến. Việc chú giải của ông về các công trình 
Arixtốt được truyển bá trước hết ở trường Đại học Tổng hợp 
Paris (Khoảng năm 1230), nơi mà vào thời điểm ấy đã bùng nổ 
cuộc luận chiến giữa những người muốn cải biên lại học thuyết 
Arixtốt theo tỉnh thần Thiên Chúa giáo và nhữn g người thuộc thế 
lực chống đối thần học chính thống. Nhận nhiệm vụ mà Cha đạo 
giao phố, năm 1256 Giáo sư Khoa Thần học trường Đại học 
Tổng hợp Paris Albert Veliki đọc bài phát biểu “Về sự thống 
nhất của lý trí chống Ibn Rusđ"”, còn Tomat Đacanh, Giáo sư 
trường này mười lăm năm sau đọc bài diễn văn “Vẻ sự thống 
nhất của lý trí chống những người theo học thuyết Ibn Rusđ'”. 


Mặc dù bị các nhà thần học Thiên chúa giáo tấn công, ảnh 
hưởng của các tư tưởng Ibn Rusđ vẫn không hề chấm dứt. Điều 
đó đã thúc đẩy Giáo chủ Paris là Tampie cùng với một loạt các 
nhà thần học khác của Pháp không chỉ đem ra thảo luận, mà cồn 
cấm 13 luận điểm cho là của Ibn Rusđ (mặc dù phần lớn các 
luận điểm ấy do môn đệ của Ibn Rusđ là Sigher Brabanxki viết). 
Mội tài liệu tương tự được thông qua năm 1277 cấm đến 219 
luận điểm. Các luận điểm của Ibn Rusd cũng bị Ji Rimxki và 
Raimon Luli biến thành sự rút phép thông công khoảng cuối thế 
kỷ XII đầu thế kỷ XỊV. Trong suốt ba thế kỷ, cho tới đầu thế 
kỷ XVII, học thuyết Ibn Rusđ mới được áp dụng một cách rộng 
rãi ở Italia, đặc biệt trong các trường Đại học Tổng hợp Boloni 
và Paduy. 

170 


So với châu Âu, số phận của học thuyết Ibn Rusđ trong 
phạm vi của thế giới Hồi giáo thật hoàn toàn phi thường và đáng 
được lưu ý. Các tư tưởng của Ibn Rusd thúc đẩy sự phát triển chủ 
nghĩa duy lý và trì thức khoa học đã bị chết hẳn ở đây. Thần học 
về thực tế đã hoàn toàn chiến thắng triết học. 


Vậy điều gì giải thích cho sự “tắt ngấm” của các xu hướng 
duy lý ở Hồi giáo sau đúng ba thế kỷ hoàng kim của triết học và 
thịnh vượng của khoa học tự nhiên? 


Vấn để nguyên nhân của sự trì trệ đặc trưng cho đời sống 
tỉnh thần ngoài giới hạn của thế giới phương Tây qua bao thế kỷ 
là chủ đề của các cuộc thảo luận và tranh cãi. Sự bảo thủ của các 
truyền thống tư tưởng được giải thích bởi đặc thù tổ chức kinh tế 
xã hội và chính trị, đôi khi được gọi một cách ước lệ là “phương 
thức sản xuất châu Á”; đặc thù về cảm nhận thế giới và quan sát 
thế giới bị quy định bởi các điều kiện khí hậu, vị trí địa lý, các 
điều kiện tự nhiên; các đặc thù về cấu trúc ngôn ngữ v.v... Tuy 
nhiên cũng không nên loại trừ một diều trong cuộc tranh luận 
này là yếu tố “khởi thuỷ” của sự tìm tòi lý trí, nguồn gốc thế giới 
quan lý luận, có ý nghĩa then chốt. 

Hêgen viết : “Việc khác họa lại các nhà triết học cổ đại dưới 
hình thức phản tư của chúng ta có sức hấp dẫn thật là mạnh 
mế”". Thiết nghĩ chúng ta chưa nên vội quan tâm đến quảng cáo 


' Hêgen G.V.F. Các bài giảng về lịch sử triết học. Quyển 1. SPb., 1993, 
tr. 103. 


171 


đó của nhà tư tưởng vĩ đại, mà cố gắng tìm hiểu đặc thù của tư 
duy phương Đông ở chỗ nào, và nhìn chung có tồn tại một đặc 
thù như vậy không? 


Trong các quan niệm cố hữu được hình thành ở phương Tây có 
sự đối lập của cái gọi là kiểu tư duy phương Đông với tư duy 
phương Tây, hơn nữa sự đối lập đó được biểu hiện về nhiều mặt. 
Chẳng hạn, có khẳng định cho rằng, ở phương Đông triết học 
không bao giờ tách rời tôn giáo, trong khi đó ở phương Tây giữa 
chúng lại có sự khác nhau; rằng thuyết duy linh phương Đông đối 
lập với học thuyết tự nhiên của phương Tây; rằng chủ nghĩa duy 
tâm, thuyết phi lý, nội tâm, trung tâm vũ trụ và bì quan là những 
học thuyết đặc trưng vốn có của triết lý phương Đông, chúng đối 
lập với chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy lý, tính cởi mở, thuyết loài 
người là trưng tâm, chủ nghĩa lạc quan v.v... của phương Tây. 


Các định kiến rập khuôn trong một số trường hợp tương tự 
như vậy đã hình thành và được xếp hạng theo cấp độ nguyên lý 
mà ở đó triết lý phương Tây được thừa nhận là “cao hơn” so với 
triết lý phương Đông. Với cách tiếp cận như vậy thì những người 
Ấn Độ bị xem là không có khả năng tư duy khoa học tư biện), 
người Trung Hoa thì bị Shó là “thiếu sức sáng tạo tưởng tượng 
một cách đáng kinh ngạc”, còn người Arập thì bị cho là “hoàn 
toàn thiếu khả năng phê phán”®. 


` Đại cương lịch sử triết học. T. 2. SPb. 1910, tr. 38. 
? Sdd, tr. 43. 


3 Sđđ, tr. 87. 
172 


Trong các trường hợp khác, chính “tính duy linh”, tâm trạng 
thần bí của tư duy phương Đông được xem như một bằng chứng 
về sự vượt trội so với tư duy phương Tây. Nhà phương Đông học 
nổi tiếng F. Max Miyller từng nhận định rằng, các nhà tư tưởng 
phương Đông “là những người giỏi hơn đa số các nhà triết học 
phương Tây”. 


Đôi khi các định kiến rập khuôn nói trên biểu hiện “ngang 
nhau” và bổ sung cho nhau. Quan điểm này được nhiều người 
tán thành và bảo vệ, chẳng hạn Hecman Gesse là người yêu 
thích triết học phương Đông đã nhận thấy trong “thông thái 
Đông và Tây... không có các thế lực thù địch chống đối nhau, 
tuy nhiên giữa chúng vẫn tồn tại những thái cực mà ở đó cuộc 
sống cứ tiếp biến”. 

Tuy quan điểm này loại trừ sự bất bình đẳng, kể cả việc loại 
trừ những nhận định xấu về truyền thống thế giới quan này hay 
khác, nó vẫn bị xem là chưa thoả đáng, bởi vì sự phân ly Đông 
và Tây thành hai thát cực và chỉ nhấn mạnh đặc thù của mỗi bên, 
từ đó không đưa ra được những khả năng làm rõ cái chung trong 
sự phát triển tư tưởng triết học của từng dân tộc, tức là cái chung 


' Max Muller F, The Síx Systems øƒ Indian Phiosophy. Varanasi, 
Reprint, 1919, tr. XIH. 


? Gessc H. Cùng các độc giả Nhật bản của tôi. - Đông ¬- Tây. Các công 
trình nghiên cứu. Bản dịch. Các xuất bản phẩm. M., 1982, tr. 217. 


173 


đó làm cho các dân tộc trở thành chủ thể tham gia vào quá trình 
lịch sử xã hội loài người nói chung. 


Sự bất cập của định khuôn cứng nhắc ở hai trung tâm Đông 
và Tây không có nghĩa là khẳng định một hình thức thống nhất 
mang tính phổ biến cho các bên về phương thức cũng như 
phương pháp triết lý. Vả lại, đặc thù của các phương pháp triết lý 
cũng như các mặt khác của văn hoá là điều hiển nhiên. Song việc 
làm sáng tổ một cách hợp lý tính phong phú của di sản triết học 
buộc phải từ bỏ thái độ hạn chế-giản đơn trong việc qui các 
truyền thống triết học về hai thái cực khác nhau. Trong trường 
hợp này việc chú ý tới các trường hợp sau đây là quan trọng. 

Định kiến rập khuôn kiểu tư duy phương Tây với tư cách là 
tư duy duy lý rõ ràng được biểu hiện bởi trạng thái và xu hướng 
phát triển của tư duy triết học ở châu Âu thời kỳ Cận, tiền Hiện 
đại. Song, đương nhiên nó không được áp dụng đối với triết học 
châu Âu thời Trung thế kỷ. Tính đứt khoát trong việc đánh giá tư 
duy phương Đông với tư cách là tư duy cực kỳ phi lý đã xuất 
hiện do triết học phương Đông hiện nay đối lập với triết học 
châu Âu thời kỳ Cận, tiền Hiện đại. Không tìm được xu hướng 
Đê-Các ở phương Đông, các nhà nghiên cứu thiên về việc kết 
luận cho rằng, “phương Đông” về nguyên tắc là xa lạ với tính 
duy lý. Tuy nhiên, cồn một vấn đề nữa là không phải vì thiếu xu 
hướng duy lý hiểu theo nghĩa thông thường mà ở phương Đông 
chúng không được thực hiện với mức độ như ở phương Tây. Và 
điều đó đã diễn ra sau đó do một hệ thống nguyên nhân. 


174 


Quả là rõ ràng rằng, bất kỳ người nào với tư cách là một sinh 
thể có lý trí đều có tính duy lý ở mức độ khác nhau, bởi vì, tính 
duy lý là yếu tố không thể tách rời của văn hoá tỉnh thần của bất 
cứ dân tộc nào. Thừa nhận sự hiện diện của kiểu tư duy duy lý 
chỉ xảy ra khi vận dụng bộ máy khái niệm-lôgic. Theo nghĩa này 
thì ở một mức độ nhất định cả các quan niệm thần học lẫn hệ 
thống thần luận cũng được xem là duy lý chứ chẳng riêng gì các 
lý thuyết triết học hay khoa học. 


Tuy vậy, điều dễ hiểu là tính duy lý tự nó không đồng nhất 
với chủ nghĩa duy lý. Chủ nghĩa duy lý có liên quan đến kiểu tư 
duy mang tính đặc trưng là sự định hướng đặc biệt cho lý trí như 
là nguồn gốc tri thức xác thực và vô hạn về khả năng của mình. 
Chủ nghĩa duy lý đặt lý trí làm nền tầng không chỉ cho nhận 
thức luận, mà cho cả bản thể luận khi lý trí biểu hiện với tư cách 
là Thượng đế-tuyệt đối, là khởi thuỷ của tồn tại, là thế giới. 
Nếu tư duy của tất cả các dân tộc văn minh được đánh dấu 
bằng tính duy lý thì chủ nghĩa duy lý là hiện tượng, dĩ nhiên 
không phải là hiện tượng mang tính phổ biến, mà đúng ra là 
hiện tượng đặc biệt ở một thời điểm và trình độ nhất định của 
sự phát triển văn hoá. 

Đương nhiên, kiểu tư duy cũng có liên quan một cách biện 
chứng với sự quan sát thế giới, với việc xác định vị thế của con 
người trong thế giới đó. Như đã chỉ ra ở chương ba, các quan 
điểm phương Tây về con người khác về mặt nguyên tắc đối với 


175 


các quan điểm phương Đông ở chỗ các quan điểm phương Tây 
tách hẳn con người ra khỏi vũ trụ, và tương tự ở một nghĩa xác 
định nào đó, ra khỏi trật tự của xã hội và rốt cục coi con người là 
cá nhân không bị ràng buộc bởi phạm vi chuyên chế mà một 
phần của nên chuyên chế đó là nó. 


Việc tìm được “tính chủ thể cuối cùng” có nghĩa là quyền 
được tự thể hiện được bản thân mình, và điều đó lại làm nẩy sinh 
những hậu quả tích cực cũng như tiêu cực. Nhà triết học và văn 
hoá học nổi tiếng hiện nay là Charles Taylor đã nhận định rằng, 
khi có được “tính chủ thể cuối cùng”, hoặc nói một cách giản 
đơn hơn, “tính cá nhân”, nhân cách thì đồng thời là sự làm mất 
đi “mối liên hệ cộng đồng, tình đoàn kết trên cơ sở họ hàng, gia 
đình và công dân, tất thảy những thứ đó đều bị đẩy xuống hàng 
thứ yếu”". Theo Taylor Ch., “sự tìm kiếm cách thể hiện tính chủ 


thể thuần tuý làm cho cuộc sống trở nên mong manh? và không 


° Taylor Ch. Souwrces oƒ the SelƑ. The Making dƒ the Modern ldenttty. 
Cambridge, 1996, c. 50?. 


? Ở đây Ch. Taylor sử dụng thuật ngữ khá phổ biến trong hội thảo triết 
học sau khi công bố cuốn sách của nhà triết học nồi tiếng nửa cuối thế kỷ X%X 
Misel Walzer có tên là: Đày và mỏng (Walzer M. Thick and Thin: Moral 
Arigument at Home and Abroad. Notre lam, 1994). Ch, Taylor lấy ý kiến của 
WalzerM. đối với việc chính môi trường “dày đạc” các phong tục và thể chế 
là đạo đức sơ cấp dùng để trừng phạt, chứ không phải là đạo đức “mỏng”, 
trừu tượng, đưa ra một hạt nhân nào đó làm cầu nối cho quy luật đạo đức. 


176 


mang tính thực thể, nhưng rốt cục có thể phá tan mối liên hệ đó!. 
Trong khí đó, cái giá trị xuất phát vốn có trong mỗi cá nhân con 
người đem lại cho nhân cách một phẩm giá nhất định và tính tự 
chủ cao hơn, niềm tin lớn hơn vào khả năng thành đạt của mình 
trong nhiều lĩnh vực, trong đó có sự nghiệp “cải tạo” trì thức của 
chúng ta về thế giới. 


! Sđđ, c. 511. 
17? 


CHƯƠNG V 


TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI 


Những thế kỷ XIX — XX chiếm vị trí đặc biệt trong lịch sử 
các nước phương Đông mà thời kỳ trước đó sự phát triển của các 
nước này cách ly khá mạnh với thế giới bên ngoài. Thực ra, lần 
đầu tiên các dân tộc thuộc những nền văn minh khác nhau, cũng 
bởi thế mà từ trước đến nay mỗi nước trong số đó tuỳ theo logic 
tiến hoá truyền thống của mình làm cho số phận của họ có liên 
quan thường xuyên với nhau, còn đặc điểm khuynh hướng xã hội 
về nhiều mặt là giống hệt nhau. 


Hai nhân tố mang tính quyết định là: nhân tố bên trong, 
được biểu hiện trong sự khủng hoảng của các hệ thống truyền 
thống thiên về phong kiến tập quyền, và nhân tố thứ hai - sự xâm 
lược chưa từng có trong lịch sử từ phương Tây. Thế ký XIX đến 
đầu thế kỷ XX thường được xem là thời kỳ “đánh thức châu Á”, 
điều muốn nói đến là ở vùng này chỗ nào cũng gặp sự năng động 
của tư tưởng xã hội, trước hết là tư tưởng chính trị xã hội, kinh tế 
và triết học tôn giáo. Sự nỗ lực về mặt trí tuệ nhằm giải quyết các 


178 


vấn đề vận mệnh mà về tổng thể là cùng một lúc tìm cách vượt 
ra khỏi trạng thái trì trệ do gánh nặng truyền thống để lại và 
khắc phục sự lạc hậu hàng mấy thế kỷ, sao cho không ảnh hưởng 
đến độc lập dân tộc, tính đồng nhất về văn hoá. Rốt cục, tư tưởng 
xã hội làm công việc hình thành hệ tư tưởng của chủ nghĩa dân 
tộc mang tính trọng yếu đối với thời kỳ Cận đại ở phương Đông. 


Việc so sánh kinh nghiệm lịch sử của phương Tây đang 
thành đạt với hiện trạng đã được định hình ở phương Đông dẫn 
đến kết luận cho rằng, sự phồn thịnh và tiến bộ ở châu Âu cũng 
như trên thế giới nói chung, bất đầu từ thế kỷ XVI đã được nấy 
sinh bởi chủ nghĩa dân tộc, được hiểu như là “sự đoàn kết của 
những người cùng một chủng tộc, cùng chung một ngôn ngữ, tôn 
giáo và tập quán, của những người anh em xung quanh tư tưởng 
đấu tranh vì độc lập, vì tự chủ, vì sự nghiệp xây dựng một nhà 
nước hoàn thiện nhằm mục đích đạt được một xã hội ấm no và 
hùng mạnh, vì mục đích chống kẻ thù ngoại xâm”. (cụ thể là 
Lương Khải Siêu (1873-1929) - nhà tư tưởng tiên phong Trung 
Quốc đã từng có kết luận như vậy). 


Nhận thức được tính tất yếu của sự đoàn kết đó có thể chỉ 
được bảo đảm bằng cách giáo dục nhân dân. Theo Akmad Riza, 
một đại biểu nổi tiếng của phong trào Thổ Nhĩ Kỳ trẻ, thì việc 
giáo dục đó là cơ sở của tiến bộ văn hoá. Nền giáo dục bảo đảm 
sự ấm no và phồn thịnh của đất nước, sự hùng mạnh của quốc 


179 


gia và tương lai của nó, bảo vệ luật pháp, đời sống và tài sản của 


mỌI người. 


Phong trào giáo dục đã trở thành nhiệm vụ căn bản của đời 
sống xã hội ở các nước phương Đông trong giai đoạn đầu của sự 
hình thành hệ tư tưởng chủ nghĩa dân tộc. Khấp nơi người ta 
thành lập các hội tuyên truyền giáo dục, chúng ảnh hưởng không 


chỉ tới lĩnh vực văn hoá mà cả lĩnh vực chính trị nữa. 


Hoạt động giáo dục đã trở thành mục đích cùng một lúc vừa 
khơi dậy sự quan tâm của đồng bào về di sản tỉnh thân dân tộc, 
lại vừa làm quen họ với những thành quả của văn hoá phương 
Tây. Trong tình hưống lịch sử đã được tạo nên, cái cốt lõi của dư 
luận xã hội là vấn để quan hệ qua lại của các truyền thống dân 
tộc với những tư tưởng và giá trị phương Tây mà người ta cho là 
chủ nghĩa hiện đại hoá. Những người tham gia luận chiến đã tự 
phân thành hai phe đối lập nhau về quan điểm. 


Trường hợp thứ nhất là sự thù ghét toàn bộ thành quả của 
châu Âu và lý tưởng hoá các truyền thống của riêng mình. 
Những truyền thống này cũng như sự kiến tạo tổ chức xã hội dựa 
trên các truyền thống đó, coi như không bị lệ thuộc vào những 
thay đổi căn bản. Ngược lại, việc quản lý nhà nước tập quyền 
(vẫn thường được gọi là thần quyền), các hình thái kinh tế tiền tư 
bản (thường gọi là phong kiến) và những chủ trương đạo đức 
Trung cổ được xem là nên duy trì. Tư tưởng về tiến bộ xã hội với 


180 


tính cách là sự vận động tiệm tiến, trong mối liên hệ này được 
xem là mâu thuẫn với thế giới quan truyền thống đã được chấp 
nhận kể cả sự liên tưởng đến giáo lý này hay giáo lý khác. 


Chẳng hạn, ở các nước thuộc khu vực Hồi giáo, những người 
ủng hộ sự bảo tồn nguyên trạng đã thanh minh quan điểm bảo 
thủ-biện hộ của mình bằng việc dựa trên giáo điều của cái gọi là 
tính thần kỳ trong sấm ký của Môhamed. Trong thiên Sura của 
kinh Koran có nói rằng, Môhamed được “Thánh Ala phái làm sứ 
giả in các sấm ký” (33:40), chuyện này được họ xem như là 
bằng chứng về sự hoàn thiện của việc truyền bá sấm ký Hồi giáo, 
không được phép bổ sung bất cứ điều gì, hơn nữa càng không 
được sửa chữa. Sự thật, đường như người ta không cảm thấy đồi 
hỏi gì về cải thiện luật lệ xã hội do đạo Hồi dạy: nó quả là lý 
tưởng và phổ biến. 

Tư tưởng tiến bộ xã hội là hệ quả của cố gắng tập thể lại tổ 
ra không ăn nhập gì với tâm trạng định mệnh của đạo Hồi. Như 
vậy có cần phải nói đến tiến bộ xã hội không, khi số phận của 
mọi người và hành vi của họ do Thượng đế định đoạt trước? Sự 
tiếp nhận một cách tuyệt đối nguyên lý logic thần luận đã cho 
phép giải thích sự tiến bộ chỉ là quá trình thực hiện trước mục 
dích phương châm của Thượng đế mà thôi. 

Cả các tín đồ của những tôn giáo khác ở phương Đông cũng 
dựa trên các giáo điều tương ứng trong các giáo lý của mình để 


181 


biện hộ cho sự phản đối các thay đổi xã hội một cách căn bản. 
Chúng ta có thể lấy thí dụ đối với các tín đồ đạo Phật và đạo Hin 
đu. Theo shanmshara và karma với tư cách là những nguyên lý cơ 
bản đối với họ, một giai đoạn phát triển xã hội cao không được 
xem là lý tưởng (bởi vì nhiệm vụ hoàn thiện xã hội nói chung 
không được đặt ra), mà lý tưởng hơn lại là tình trạng luân hồi 
kiếp sau phụ thuộc vào hành vi, hạnh kiểm cá nhân của kiếp 
trước như “quy luật của nghiệp”. Tư tưởng về sự phát triển tiệm 
tiến cũng bị phủ nhận do quan niệm về vận động đi xuống của 
xã hội, chứ không phải đi lên. Theo quan điểm Phật giáo do 
Buddhaghosa đưa ra vào thế kỷ thứ V thì tổn tại năm giai đoạn 
thoái hoá mà mỗi giai đoạn cách nhau tới một nghìn năm. 


Dĩ nhiên, có thể xem việc giải thích đại loại như vậy về tiến 
bộ xã hội là hàm hồ, hơn nữa lại mang tính ảo tưởng, nó đối lập 
với những cố gắng cá nhân nhằm đạt được sự giải thoát cho 
riêng mình, nếu như không đạt đến cõi niết bàn thì ít ra cũng 
dành được một thể chế cao hơn trong cuộc sống mới hoặc sinh ra 
trong “một quốc gia lành mạnh” mà ở đó có sự thống trị của 
Phật Adiđà. 


Luận cứ mang tính biện hộ đã được sử dụng một cách rộng 
rãi trong việc luận chứng cho cái gợi là hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa dân tộc phong kiến mà hệ tư tưởng này phản ánh tâm trạng 
của các tầng lớp dân chúng đang đứng lên chống chủ nghĩa 
thuộc địa, đồng thời quy tội cho chính những người nước ngoài 


182 


gây ra mọi khó khăn của cuộc sống. Những vua chúa, địa chủ và 
quý tộc phong kiến, nông dân bị khốn khổ do chính sách thuế 
đất của chính quyển thuộc địa, và những nhà thủ công phải giải 
nghệ vì nghề thủ công nghiệp bị phá, những người phục vụ các 
công việc thần thánh không bằng lòng với hoạt động của các sứ 
giả Thiên Chúa giáo và sự truyền bá các tư tưởng trần tục, ~ đó 
là tổng hợp các thành phần khác nhau của những người luôn sẵn 
sàng chia sẻ sự đồng cảm về cương lĩnh tư tưởng của chủ nghĩa 
dân tộc phong kiến. 


Trường hợp thứ hai là mối quan hệ đối nghịch với truyền 
thống được biểu hiện trong việc phản bác, thậm chí đôi khi còn 
từ bỏ hoàn toàn nó, chẳng hạn cho nó là già cỗi hết mức và 
không còn dùng được nữa trong điều kiện mới. Đồng thời, chúng 
ta lại thấy sự biểu hiện của việc lý tưởng hoá mạnh mẽ các giá trị 
và thể chế phương Tây. Quan điểm như vậy đã thể hiện một cách 
rõ nét ở các đại biểu của Iohaku - trường phái Nhật bản về 
“khoa học phương Tây”. Một trong những nhà sáng lập ra trào 
lưu này là Yamahata Banto (1746-1821), ông kiên trì thuyết 
phục đồng bào mình rằng: “Không còn nghi ngờ gì nữa về tài 
nghệ của phương Tây, cần phải học theo nó và tin vào nó một 
cách nồng nhiệt”, bởi vì trong nhận thức về bản chất và hiểu biết 
các quá trình diễn ra trên thế giới, thì “khoa học phương Tây là 
tin cậy nhất do nó biết dựa vào thực nghiệm””. 


! Trích theo: Nahata Hirosi. lịch sử tư tưởng triết học Nhật Bản. M. 
1991, tr. 305. 


183 


Ngược lại với trường phái trên là Kôkuhaku — tên gọi của 
trường phái khoa học dân tộc (người đi tiên phong là nhà tư 
tưởng Hirata Axutanê (1776 — 1843) — các nhà hiện đại hoá 
Nhật Bản đưa ra khẩu hiệu: “Đạo đức phương Đông, kỹ thuật 
phương Tây” (Xakuma Xiôđzana, 1811 — 1864) hoặc “Chúng ta 
sẽ dùng khoa học và kỹ thuật của họ, còn đạo đức và lòng trung 
thành thì chúng ta có sắn” (Haximôtô Xanai, người bị tử hình 
năm 1859). 


Trên nhiều phương diện, quan điểm của một trong những 
người đứng đầu phong trào cải cách năm 1898, nhà thơ, nhà triết 
học Đàm Tự Đồng (1865-1898) cũng tương tự như vậy. Ông là 
tác giả của tác phẩm Whán học thể hiện với tư cách là một người 
chống đối triệt để truyền thống vốn được xem là trụ cột của trật 
tự xã hội ở Trung Quốc. Theo ông, trước hết cần phải phá nát 
mạng lưới khoa học kinh viện, sau đó đến mạng lưới các học 
thuyết xã hội thế giới, mạng lưới quân chủ, mạng lưới các 
nguyên tắc đạo đức truyền thống, lưới trời, lưới tôn giáo thế giới 
và cuối cùng là mạng lưới Phật giáo. 


Chương trình cải cách chính trị kính tế-xã hội do Đàm Tự 
Đồng luận chứng xuất phát từ tiền để thế giới quan mà theo đó, 
cái khởi thuỷ có trước nhất trong vũ trụ là thực thể thống nhất — 
ête. Mọi diễn biến xẩy ra trên thế giới về thực chất là sự biểu 
hiện của thực thể mà thôi. Sự biến dịch, liên kết, phân chia, xuất 


hiện, tiêu biến và các hình thức khác của tương tác giữa các sự 


184 


vật là một quá trình tổng quát được Đàm Tự Đồng gọi là “nhân” 
(nhân nghĩa). 


Còn một quan điểm mang tính hiện đại hoá-triệt để hơn là 
của thủ lĩnh “cách mạng trí tuệ” ở Trung Hoa Hồ Thích (1891— 
1962). Lợi dụng ảnh hưởng lớn trong các nhóm trí thức tư sản và 
sinh viên, nhà triết học Trung Hoa này đã chê bai văn minh 
phương Đông và ca ngợi hết lời văn minh hiện đại phương Tây. 
Ông gợi nền văn minh phương Đông là “xe kéo, xích lô”, còn 
văn minh phương Tây là “ôtô”. Theo ông ta thì sự cách biệt phê 
gớm như vậy chính là ở chỗ, tính đặc trưng đối với thông minh 
phương Đông là vật chất, còn đối với phương Tây là tính duy lý. 
Ông cho rằng, dấu hiệu “của tính vật chất” là '“sự thoả mãn với 
số phận”, là ''sự lệ thuộc vào môi trường vật chất”, không có khả 
năng và không muốn cải tạo nó cũng như vượt ra khỏi giới hạn 
trì trệ, lại còn thêm cả “tính lười nhác của trí óc và tinh thần”. 
Còn tính duy lý thì được ông giải thích như là “tính chưa thoả 
mãn”, sự năng động sáng tạo kích thích phát triển triết học và 
khoa học, luôn tìm tồi những chân trời mới và vươn tới chúng. 


Hồ Thích lên tiếng chống các chấn hưng cách mạng về kỷ 
cương xã hội, đồng thời tôn trọng hướng “cải tổ liên tục, nhỏ 
giot” trên cơ sở đổi mới trí tuệ và đạo đức cá nhân. Ông đấu 
tranh cho “chủ nghĩa cá nhân lành mạnh” mà mỗi một người có 
thể đảm bảo tự do và phồn vinh cùng một lúc cho từng người và 
cho tất cả cá nhân cũng như xã hội. Theo sự thừa nhận của chính 


185 


Hồ Thích, thế giới quan của ông đã được hình thành do ảnh 
hưởng mạnh mẽ của thuyết không thể biết của Haxli và chủ 
ngha thực dụng Điuây. Tác động của các quan điểm của những 
nhà triết học này làm cho nhiều nhà tư tưởng khác của phương 
Đông bị ảnh hưởng. 


Việc đi theo các xu hướng tư tưởng phương Tây khác nhau 
được biểu hiện bằng tính lựa chọn do mối quan tâm hàng đầu 
của các nhà triết học phương Đông tạo nên. Sự chú ý của họ bị 
cuốn hút bởi các tư tưởng phục vụ cho việc luận chứng tính quy 
luật của quá trình tiến hoá trong tự nhiên và xã hội. Từ đó, sự 
quan tâm chú ý mạnh tới S. Đác uyn và học thuyết Đác uyn xã 
hội của G. Spenxer. Việc nhận thức khả năng chuyển biến theo 
đường lối tiến bộ chỉ với điều kiện khắc phục tính cổ hủ của chủ 
nghĩa giáo điều (trước hết là giáo điều tôn giáo) đã Bây ra sự tố 
cáo các luận cứ học thuyết Đê các, hoặc chủ nghĩa thực chứng 
(O. Cônt) một cách thường xuyên hơn. Quan điểm đối lập với 
tính trừu tượng và tính trực quan đã buộc người ta phải hướng tới 
chủ nghĩa thực dụng như là một chương trình gì đó về “sự cải tổ 
trong triết học”, biến triết học thành phương pháp giải quyết các 
vấn đề đời sống thực dụng (W. Jemx, J. Điuây). Và cuối cùng, 
việc công nhận con người với tư cách là chủ thể của công cuộc 
cải tạo xã hội và hoàn thiện đã tìm được chỗ dựa ở các nhà triết 
học biết chú trọng tới khởi thuỷ sáng tạo và ý chí của con người - 
hoạt động (A. Sôpenhauơr, A. Bergson, F. Nitsơ). 


186 


Thái độ hư vô chủ nghĩa đối với chính truyền thống triết học 
của dân tộc mình và hướng tới một trong những hệ thống triết 
học phương Tây nào đó là đặc trưng nhất đối với thời kỳ đầu thế 
kỷ XX, nó tỏ ra bị hạn chế theo thời gian và mức độ truyền bá 
của mình, tuy vậy vẫn có thể nói được về sự hình thành một loạt 
trường phái “thực dụng của Trung Hoa”, “học thuyết Đac uyn-xã 
hội” của Á rập v.v... 


Không có một thái độ ca tụng, hư vô chủ nghĩa nào đối với 
truyền thống đất nước lại có thể trở thành những thái độ mang 
tính chủ đạo trong lịch sử tư tưởng các nước phương Đông. Quan 
điểm tổ ra chiếm ưu thế, đồng thời mang tính hiện thực và có 
triển vọng hơn cả là quan điển cải cách, nó phù hợp với quyền 
lợi của tư sản đân tộc và thế hệ tri thức mới ở mức độ cao nhất. 
Trong quan điểm này có việc kết hợp sự tôn trọng di sản tỉnh 
thần của đất nước với sự đánh giá mang tính phê phán một cách 
đúng mức các truyền thống lỗi thời, tỉnh thần chống đế quốc và 
thừa nhận tính hiển nhiên về thành tựu của văn minh phương 
Tây, về niềm tin tôn giáo vững chấc và nhận thức tính tất yếu 
của việc giao lưu với những thành tựu của khoa học và kỹ thuật 
hiện đại. 

Tính phức tạp, tính mâu thuẫn và bị kịch của quan điểm như 
vậy phần nào được Khang Hữu Vi (1858-1927) trình bày. Môtip 
chủ đạo về toàn bộ hoạt động và sáng tạo của nhà tư tưởng Trung 
Hoa này là luận để sau đây: “Sự biến đổi là đạo của Trời”. Ông 


187 


khẳng định rằng, hệ tư tưởng đang thống trị ở Trung Quốc là sai 
lâm, bởi vì nó dựa trên các tư liệu cổ điển được bịa đặt vào thời 
ông vua tiếm quyền Vương Mãng. Ông dành hẳn một công trình 
để chứng mình sự xuyên tạc các sách kinh với tựa đề: Nghiên 
cứu các sách kinh giả của trường phái nhà Thanh. 


Để minh chứng cho việc xét lại mang tính phê phán luật lệ 
hiện hành và các chủ trương đạo đức truyền thống, Khang Hữu 
Vì đã ngợi ca Khổng Tử và xem ông là một nhà cải cách cực kỳ 
vĩ đại. Trong “nghiên cứu học thuyết của Khổng Tử về cải cách 
chế độ nhà nước” ông viết rằng, Khổng Tử chắc chắn là người 
ủng hộ việc tiến hành những thay đổi định kỳ trong hệ thống 
quản lý nhà nước. 


Tác phẩm lý luận cơ bản của Khang Hữu Vi là Cưốn sách về 
Đại đồng (“Đại đồng thư”) được viết vào những năm 1844-1902 
và xuất bản sau khi ông mất, Trong cuốn sách này ông trình bày 
quan điểm cải cách của mình về phát triển của lịch sử và quan 
niệm về xã hội lý tưởng. Khang Hữu Vi sử dụng sự phân kỳ lịch 
sử xã hội thành ba kỷ vốn được chấp nhận trong kinh sách 
Khổng học ¿£ ký. Đó là kỷ Hỗn độn, kỷ Sinh thành và kỷ Đại 
đồng, hay còn gọi là Đại bình đẳng. Điều đáng chú ý nhất là 
khác với truyền thống vốn được chấp nhận ở Trung Hoa trong 
glao tiếp với quá khứ như là “thời kỳ hoàng kim” lý tưởng, lý 
tưởng xã hội của Khang Hữu Vi định hướng tới tương lai. Ông 
nói rằng, Trung Hoa thời ông vẫn còn nằm trong kỷ đầu, nghĩa 


188 


là kỷ Hỗn độn, bởi vậy ông đã chỉ định tiến hành việc đấu tranh 
cho sự quá độ sang kỷ Sinh thành, hoặc là Tiểu phồn thịnh, để 
trong tương lai xa xôi thực hiện được lý tưởng Đại đồng. 


Tại kỷ này, một mô hình xã hội được đề xuất không bị phụ 
thuộc vào sự phân biệt nhà nước, sắc tộc, dân tỘc, giai cấp, tôn 
giáo, và thạm chí cả sự phân biệt giới tính. Con đường tiến tới 
thành lập một nhà nước thống nhất với quy mô hành tỉnh được 
vạch ra trong thời kỳ các nước lớn “thôn tính” các nước nhỏ: 
chẳng hạn như nước Mỹ chiếm cả châu Mỹ, còn Đức chiếm châu 
Âu. Sự phân biệt sắc tộc, theo quan niệm của Khang Hữu Vi, có 
thể loại trừ bằng việc thay đổi môi trường sống về địa lý và thực 
tiễn kết hôn với nhau giữa các sắc tộc. Để loại bổ sự bất bình 
đẳng về tình dục, ông đề xuất thay đổi luật hôn nhân gia đình 
bằng các thoả thuận kết hôn tạm thời. Điều xẩy ra là, tất cả các 
giáo lý dần dân rút lui khỏi cảnh tượng thế giới và nhường chỗ 
cho một tôn giáo mới — Phật giáo. Như vậy, Đại đồng được quan 
niệm không phải là một cái gì khác với không tưởng mà hình 
ảnh của nó được tạo thành từ các yếu tố khác nhau, hơn nữa 
không dung hợp nhau, nó vay mượn được từ chính văn hoá 
Trung Hoa cũng như văn hoá phương Tây. 


Tư tưởng tổng hợp Đông và Tây cũng được nhà triết học lớn 
của Ấn Độ thế kỷ XX là Sarvepalli Radkhacrisnan (1888 — 
1975) đưa ra. Ông cho rằng, những người muốn bất chước 
phương Tây đang loại bỏ tận gốc nền văn mỉnh cổ và đề xuất 


189 


nguyện vọng ra vẻ vì sự phồn vinh và phát triển của Ấn Đ, đã 
thừa nhận nước Anh là “mẹ tỉnh thần” của Ấn Độ, còn Hi Lạp là 
“bà tỉnh thần”. Thái độ như vậy đối với nền văn hoá của mình là 
nguy hiểm: “Nếu xã hội hết tin vào vào lý tưởng của mình thì nó 
cũng mất cả định hướng”. Bởi vây mà việc tỏ ra sáng suốt hơn 
và đáng được nể trọng hơn cả là xây dựng một cuộc sống “trên 
nền móng đã có sắn” của nền văn hoá dân tộc”, ngược lại cũng 
không nhất thiết phải loại trừ việc khai thác các yếu tố giá trị của 
văn minh phương Tây. 


Các phương pháp khai thác có thể khác nhau. Trong một số 
trường hợp chúng được áp dụng thông qua việc tổng hợp các tư 
tưởng Đông-Tây. Nhà tư tưởng Hồi giáo có uy tín thế kỷ XX, 
người chủ biên cuốn sách cơ bản Lịch sử triết học Hồi giáo, 
người sáng lập Hiệp hội Triết học Pakistan Môhamed Malan 
Sarif (mất nấm 1965) đã nghiên cứu quan điểm bản thể luận về 
cái gọi là học thuyết đơn tử (monadism) biện chứng. Trong cơ sở 
của cuốn sách này có các học thuyết nguyên tử về cây sậy. Đi 
theo chủ trương của những người sáng lập các học thuyết này, 
tức là mutakallim, M. M. Sarif khẳng định rằng, toàn thể vũ trụ 
và từng vật thể trong nó được tạo thành từ những phần tử cực nhỏ 


t Radhakrihnan ©. Read. Án Az¿hology. Bombay, 1988, tr. 418. 
? Xin xem: Radkhacrisnan C. Triết học Ấn Độ. T. 2. M., 1957, tr. 701. 


190 


không thể tiếp tục chia được nữa và được ông gọi là những “đơn 
tử”. Đơn tử là một trong ba dạng của tồn tại. Dạng thứ nhất — 
tồn tại cuối cùng-Thượng đế; dạng thứ hai — bản chất tỉnh thần; 
dạng thứ ba - thế giới không gian và thời gian của các cảm giác. 
Tất thảy mọi thứ trong thế giới, bắt đầu từ điện tử đến con người 
đều là các đơn tử tỉnh thần được sinh ra bởi Thượng đế. Nguyên 
đo là Thượng đế có mặt trong từng vật thể của vũ trụ, các đơn tử 
là vĩnh hằng, không thể bị chia nhỏ và không nhìn thấy. Các đơn 
tử thấp hưởng tự do thấp hơn, còn các đơn tử cao thì được tự do 
cao hơn. Tự do của Thượng đế vừa là nguồn gốc của tính quy 
định đơn tử, vừa là tự do mang tích đơn tử. 


Đơn tử luận của Sarif phần lớn là nhắc lại học thuyết của 
Leibnit. Tuy nhiên ông phủ nhận nguyên lý không thẩm thấu của 
các đơn tử, đồng thời khẳng định sự tác động lẫn nhau và thậm 
chí cả sự thâm nhập vào nhau. Ông cũng “bổ sung” cho các 
nguyên lý của Leibnit bằng phép biện chứng (hiển nhiên là lấy 
của Hêgen): Các đơn tử về bản chất của mình là biện chứng, quá 
trình phát triển trong chúng diễn ra theo tam đa: sự vận động của 
“cái tôi” thông qua “cái không-tôi” hoặc đúng hơn là “chưa phải 
cái không-tôi”, sau đó đến sự tổng hợp cả hai cái thành “cái tôi” 
phát triển”". Học thuyết của Sarif thú vị ở chỗ là trong đó hệ 


! Sharif M.M. Dialectcal Monadism. - Tñe Comemporary Indian 
Phưosophy. L. 1952, tr. 585. 


19I 


thống bản thể luận kinh viện Hồi giáo được thể hiện dưới các 
khái niệm và thuật ngữ phương Tây, điều đó cho phép trình bày 
truyền thống Hồi giáo được xem là hoàn toàn phù hợp với cái 
được chấp nhận như những tiêu chuẩn triết học thế giới. Sự 
suy ngẫm “biện chứng” về nguyên tử luận mutakallim còn 
mang tính căn bản hơn, nó cho phép luận chứng tư tưởng về 
quá trình phát triển đưới mọi hình thức biểu hiện của nó là xã 
hội và tự nhiên. 

Một thí dụ về tổng hợp các truyền thống Đông-Tây cũng 
được nhà triết học Trung Hoa nổi tiếng nhất của thế kỷ XX là 
Phùng Hữu Lan (1895-1990) trình bày bằng học thuyết “Nho 
giáo mới” của mình mà quan điểm trọng tâm của nó được giải 
thích như những quan niệm logic. Theo Phùng Hữu Lan, “Nho 
giáo duy lý mới” dựa trên bốn “trụ cột” siêu hình: Nguyên lý, 
Lực lượng vật chất, Thực thể của Đạo và Đại chỉnh thể. Quan 
niệm về Nguyên lý xuất phát từ quan điểm sơ khai như sau: do 
có các vật thể nên cần phải có các nguyên lý đặc thù; vật thể 
phải tuân theo Nguyên lý, song Nguyên lý không nhất thiết phải 
kịp thời hoá trong sự vật, nó lệ thuộc vào môi trường của tính 
hiện thực chứ không phải tính kịp thời. Quan niệm về Lực lượng 
vật chất có sau quan điểm sơ khai: do có N guyên lý nên cần phải 
có Lực lượng vật chất, nhờ lực lượng này mà vật thể tồn tại; Lực 
lượng vật chất không phụ thuộc vào thế giới kịp thời mà chỉ có 
quan hệ với sinh tổn. “Đạo” đồng nghĩa với “quá trình phổ 


192 


biến”, với phổ biến xã hội “của sự đổi mới thường nhật”, của sự 
biến đổi thường xuyên. Cuối cùng, cái Đại chỉnh thể mà trong đó 
một là tất cả và tất cả chỉ là một, nó mang đến cho tất cả một cái 


tên chung, nó tương ứng với cái Tuyệt đối của triết học châu Âu. 


Về thực chất, Phùng Hữu Lan định chuyển các quan điểm cơ 
bản của Tống Nho sang ngôn ngữ của chủ nghĩa thực chứng. 
Song kết cục đã xẩy ra sự đánh đổi Tống Nho với tư cách là triết 
học nội tại để thu về triết học siêu nghiệm. 


Trong khi đó ở Đài loan “Tống Nho mới” đã trở thành xu 
hướng chủ đạo trong tư tưởng triết học và biểu hiện ở ba trường 
phái với các tên gọi như trường phái tổng hợp Phổ biến, tổng hợp 
Tống Nho hiện đại và tổng hợp Tân kinh viện Trung Hoa'. 


Trường phái tổng hợp Phổ biến được Phương Đông Mỹ 
(1899 — 1977) và những người kế cận ông đưa ra. Họ là những 
người nghiên cứu triết học Trung Hoa với tư cách là một dạng 
độc đáo về siêu hình nội tại tiên nghiệm, bởi vì họ thiên về tổng 
hợp các tư tưởng triết học phương Tây được xem là ăn khớp với 
nhận thức Trung Hoa về tồn tại và bản chất con người. Những 
người đi theo /rường phái tổng hợp Tống Nho hiện đại (Đường 


' Xem thêm: Shen Vincent. Creativity as Synthesis of Contrasting 
WIssdom: An Interpretation of Chinese Philosophy ín Taiwan since 1949. - 
Philosophy East & Wesi. Apr. 1993. Vol. 43, No 2. 


193 


Quân Đi, Mâu Tông Tam v.v...) chú trọng tới các yếu tố của học 
thuyết tiên nghiệm trong đi sản tình thần Trung Hoa và có ý định 
tìm cơ sở cho sự phát triển tri thức khoa học trong kinh nghiệm 
chủ thể. Đối với trường phái này cái thú vị nhất ở triết học 
phương Tây là chủ nghĩa duy tâm Đức mà trước hết là học thuyết 
tiên nghiệm của Kant cũng như hiện tượng luận tính thần của 
Hêgen. Cuối cùng, trường phái tổng hợp Tống Nho kinh viện 
Trung Hoa (Ngô Thanh Không, Lỗ Quang) định kết hợp các Iư 
tưởng triết học Trung quốc với học thuyết Tômat: chăng hạn 
xem xét mối liên hệ hoặc thậm chí giống nhau giữa các quan 
niệm Nho giáo về “Thiên mệnh”, bản chất con người, sự giáo 
hoá với các khái niệm “của quy luật vĩnh hằng”, “quy luật tự 
nhiên” và “quy luật thực chứng” trong triết học kinh viện Thiên 
Chúa giáo. 

Tình huống chính trị mới liên quan đến khởi đầu của những 
cải cách kinh tế đã được hình thành ở Trung quốc những nam 80, 
một lần nữa lại cho phép khẳng định xu hướng tổng hợp các nền 
văn hoá. Chẳng hạn, xuất hiện /ý thuyết Tổng hợp sáng tạo “mà 
nhà lý luận chính của nó là Giang Đại Nam. Ông đã kêu gọi từ 
bỏ “tư duy trục cứng”, tức là các tư tưởng đối đầu giữa Trung 
Hoa và phương Tây. Theo Ông, cần phải đi theo đường lối hội 
nhập văn hoá Trung Hoa và phương Tây. 


Mặc dù có những lời kêu gọi tập trung vào sự tổng hợp, song 
ý định thực hiện sự tổng hợp ấy cho đến nay trên thực tế lại 


194 


chuyển thành việc biên dịch các tư tưởng triết học truyền thống 
của mình ra ngôn ngữ triết học phương Tây. Một là, việc này mở 
mang và làm cho truyền thống “phương Đông” trở nên dễ hiểu 
đối với thế giới bên ngoài vốn bị hạn chế bởi các phạm vi văn 
hoá-văn minh, đồng thời tạo ra khả năng xây dựng một tiếng nói 
chung nào đó cần cho sự hiểu biết lẫn nhau. Mặt khác, việc sử 
dụng các ngôn ngữ triết học khác nhau là rất tốt không chỉ để 
biểu đạt một cách đẩy đủ mà còn phát hiện được các kinh 
nghiệm văn hoá khác nhau, chung quy lại là kích thích đồng thời 
quá trình triết lý đúng với nghĩa của nó. 


Việc học hỏi kinh nghiệm phương Tây có thể tiến hành 
thông qua cảm nhận các kiểu mẫu thích hợp. Sự tác động sâu sắc 
nhất tới sự phát triển của tư tởng triết học phương Đông là mẫu 
tượng của hậu Trung cổ châu Âu, và thế giới quan giống hệt 
trang thái đặc trưng cho các xã hội phương Đông thế kỷ XX. 
Giống nhau thì có, song khác nhau cũng nhiều. Bù lại cho cái đã 
bỏ qua, thời gian ở phương Đông dường như được nén lại: trong 
thế ký XX cùng một lúc các dấu hiệu phục hưng và cải cách đã 
diễn ra. Điều đó phần nào được giải thích bởi điều là, các nền 
niếp truyền thống bị lạc hậu không phải từ bên trong, mà bị phá 
vỡ dưới tác động mạnh mẽ của các hình thái kinh tế tư bản do 
các mâu quốc áp dụng. Việc áp dụng chế độ ấy, việc thừa nhận 
sự lạc hậu so với các tiêu chuẩn phát triển của phương Tây và 
tính tất yếu phải đẩy mạnh việc khác phục sự chênh lệch quá lớn 


195 


đã dẫn đến sự tìm kiếm một nguyên cớ đạo đức để thích nghi với 
tình thế mới và tiếp tục chuyển biến theo con đường phát triển tư 
bản chủ nghĩa. Trong các điều kiện đó thì mẫu đạo Tin lành có 
vẻ tìm được ý nghĩa đặc biệt. 


Tương tự như vậy ở châu Âu thế kỷ XVI sự quá độ sang chủ 
nghĩa tư bản không thể xảy ra nếu thiếu cải cách - “cuộc cách 
mạng tư sản tôn giáo”, sự phá vỡ nền tảng thế giới thời Trung thế 
kỷ ở phương Đông được thực hiện với mục đích thay đổi căn bản 
vai trò xã hội của các giáo lý tôn giáo truyền thống, có nghĩa là 
xem xét lại toàn bộ tính giáo điều của các truyền thống đó. Cũng 
như cuộc cải cách nhằm huỷ diệt sự tha hoá về tôn giáo, loại bổ 
tính phân lập của chủ thể và khách thể, giải phóng tín đồ đạo 
Thiên Chúa khỏi vòng khâu gián tiếp là nhà thờ và các tổ chức 
tôn giáo, những nhà cải cách của các tôn giáo phương Đông định 
xem xét lại mối quan hệ giữa người và Thượng đế, đặt mục đích 
của mình vào việc “xích gần” các tín đồ với Thượng đế, cùng 
tác động để thực hiện đồng thời việc “giải thoát” cho con người. 


Quan điểm cải cách trong đạo Hinđu biểu hiện trước hết ở 
việc từ chối thần tượng, thuyết đa thần, sự phân chia các thần 
thánh thành những nét hình nhân. Các nhà cải cách của đạo 
Hindu chú trọng tới vai trò đặc biệt của con người trong vũ trụ. 
Svami Vivekanađa (1863-1902) là một trong những nhà tư 
tưởng và nhà hoạt động xã hội tiêu biểu của Ấn Độ thời kỳ Cận 
đại. Ông luôn nhắc tới bản chất thần thánh đặc biệt của con 


196 


người. Khi tiếp xúc với đồng bào của mình, ông nói: “Trước hết, 
hãy bỏ cái quan niệm hạn chế về Thượng đế, rồi mọi người sẽ 
nhìn thấy Ngài trong mỗi một con người — đó là người làm việc 
bằng nghìn tay, ăn bằng tất cả các miệng... Cái tôi không phải là 
một tạo vật nhỏ bé với giới hạn đóng khung, cái tôi là phần nhỏ 
của vũ trụ. Cái tôi là cuộc sống của tất cả những đứa con quá 
khứ, cái tôi là linh hồn của Phật, của Giêsu, của Môhamed... Hãy 
đứng lên, các người sẽ nhận thấy tầm cao của niềm tin. Các 
người là đồng nhất với vũ trụ. Đó mới chính là sự hoà hợp chân 
lý, chứ không phải ở chỗ bò lê bò toài bằng bốn chân rồi tuyên 
bố mình là kẻ có tội", 


Nhà cải cách Ấn Độ mơ ước sao cho người Ấn Độ nào cũng 
có niềm tin vào chính bản thân mình, từ bỗ sự nô lệ bên trong, 
sao cho “ai cũng trở thành người khổng lồ có khả năng hất các 
ngọn núi bàng sức mạnh lý trí của mình để trở thành Thượng đế 
vô biên”. ở đây chứng tỏ rằng, Vivekanađa nhìn thấy nhiệm vụ 
của con người trong lao động trần thế, chứ không phải trong khổ 
hạnh, xuất thế. Khi so sánh con người “chính thống” với con 
người “trong hình dung”, Svami khẳng định rằng, “con người là 


' Svami Vivekanada. Tôn giáo là gì? - Svami Vivekanada. Vệ đà thực 
tiễn. Tuyển tập các công trình. M., 1993, tr. 365. 


? Svami Vivckanada. Ý nghĩa của Vệ đà đối với những người Ấn Độ. - 
Vệ díà thực tiễn, tr. 379. 


197 


ví đại nhất trong số các vật sống, còn trần thế của lao động là 
chỗ ở tốt nhất đối với nó, bởi vì chỉ ở đó nó mới nhận được 
những khả năng lớn nhất để hoàn thiện”. 


Tại chính mấu chốt nhân văn này vấn đề Thượng đế và con 
người trong quan điểm của các nhà cải cách Hồi giáo cũng được 
xem Xét lại. Nhà thơ,nhà triết học Mukhammad Ikbal (1873- 
1938) viết: “Thế giới trong tất cả sự biểu hiện của nó, từ vận 
động cơ học của cái mà chúng ta gọi là vật chất nguyên tử đến 
vận động tự do của tư duy vào êgo (cá nhân- ND) là sự phản ánh 
của “cái Tôi” vĩ đại””. Nó đạt được trình độ cao nhất trong con 
người. Iqbal đưa ra kết luận: “Chính vì thế mà kinh Koran dạy 
rằng, êgo cuối cùng gần với con người hơn là động mạch trên 
cổ”. Tiếp nữa: '“Con người có được trình độ hiện thực cao hơn sự 
vật cũng như các thứ bao quanh nó. Trong tất cả những cái do 
Thượng đế tạo tác chỉ có con người mới có khả năng tham gia 
một cách có ý thức vào hoạt động tạo tác của Đấng sáng tạo”. 

Sự kiến giải mang tính cải cách tạo cơ sở cho việc giải thích 
mới phù hợp với tỉnh thần thời đại về vai trò của con người trong 


' Svami Vivekanađa. Dzanhiana -loga. — Vệ đà thực triển, tr. 281. 


? Muhammad Iqbal. The ®econstrwction 9ƒ Religious Thounght tn Idlam. 
Lahore, 1962, tr. 71. 


3 Sđd, trang 72. 


198 


vũ trụ. Việc thừa nhận mức độ xác định về tự do ý chí của nó 
không chỉ chứng minh cho tính độc lập về nỗ lực của con người 
nhằm cải tạo đời sống, mà còn dành các nỗ lực đó vào nghĩa vụ 
đạo đức, tôn giáo. Những nguyên tắc đạo đức cơ bản của các nhà 
cải cách không phải là sự siêu thoát trần thế, không phải là việc 
tìm kiếm sự giải thoát cá nhân, mà là tính tích cực, năng nổ 
trong đấu tranh vì sự cải tạo xã hội tại những bước ban đầu mới 
mẻ mang tính nhân văn. Các khái niệm căn bản đối với đạo Hin 
đu và đạo Phật như nghiệp (karz2), mầu nhiệm (maya), niết bàn 
(nirvand), (muict), v.v... cũng được xem xét lại. Các nhà khai 
sáng Hin đu như Rammôhan Roi và Đebendranath Tagor nhìn 
chung không chấp nhận chúng và chọ là không có cơ sở lôgïc. 
Các nhà cải cách Phật giáo (U Ôtáma, U Lun, U Timixara) cho 
rằng, những nỗ lực để đạt cõi niết bàn được xem là thực tế chỉ 
sau khi giải thoát khỏi sự nô lệ trần thế. 


Mối quan tâm đến giải thoát cá nhân về nguyên tắc là tội lỗi. 
Nghĩa vụ đạo đức cao cả nhất là quan tâm đến người khác mà 
mối quan tâm đó được thực hiện trong phong trào giải phóng dân 
tộc. Aurobinđô Ghos (1872—1950), người từng làm biến đổi một 
cách căn bản trường phái có ảnh hưởng nhất trong các trường 
phái triết học tôn giáo Hin đu Cổ điển sang “học thuyết Vệ đà” 
cho rằng, chủ nghĩa dân tộc “là một tôn giáo do Thượng đế ban 
xuống”, còn dân tộc là “sự thể hiện của một trong những phương 
diện của bản nguyên thần thánh”, là tình yêu đất nước đồng 


199 


nghĩa với sự tin theo Thượng đế. Aurbinđô Ghôs được 
Dzavakharlal Nêru gọi là “người thống trị linh hồn” của dân Ấn 
Độ, bởi vì Ghôs theo đuổi ý định tổng hợp các phương pháp Iôga 
vốn có trong các xu hướng tư tưởng triết học tôn giáo khác nhau 
của Ấn Độ với cái mà nhờ “lôga liên kết” có thể cải tạo được bản 
chất của con người và xã hội nói chung. 


Phương tiện phổ biến của việc giáo dục con người, theo A. 
Chôsa, là văn hoá. Văn hoá là “hạt nhân bên trong và là trái tim 
của văn minh”. Lịch sử loài người từng chứng kiến tính chất đơn 
phương của sự phát triển, bởi vì trong mỗi một nền văn minh nổi 
tiếng từ trước tới nay đều chú trọng vào một yếu tố nào đó trong 
các yếu tố văn hoá. Ở phương Đông Cổ đại là tôn giáo, ở Sparr 
Hi Lạp là đạo đức, ở thời kỳ Phục hưng châu Âu là nghệ thuật, ở 
xã hội phương Tây hiện đại là khoa học. Khắc phục tính hạn chế 
về chuyển động đều của văn hoá chỉ có thể bằng sự tổng hợp hài 
hoà bằng Iôga liên kết. lôga liên kết xem xét việc cải tạo con 
người về mặt tâm lý, tinh thần và tư duy. Thông qua &arma- 
yôga, jnâna-iôga và bhakti-iôga mà việc làm tron E sạch ý chí, trí 
tuệ và cảm xúc được thực hiện một cách phù hợp, đạt được "sự 
gián đoạn” từ cái tôi “kinh nghiệm” tới cái tôi tình thần. lôga thứ 
tư là “iôga hoàn thiện”, nó phụ thuộc vào tính từ bi của Thượng 
tiế (chỉ cần con người “đứng né sang một bên” để cho Thượng đế 
hoạt động). Nó cho phép nắm được ý thức tư duy. Khác với 
Sancara và Madkhava, những nhân vật có uy tín lớn nhất thời 


200 


Trung thế ky, Ghôs đã đem lại ý nghĩa đặc biệt cho karma-lôga, 
hoạt động ý chí mà nguyên lý cao nhất của nó là đharma (pháp) 
— tức là quy luật hành vi đạt được bằng cảm tính và xem xét sự 
kết hợp một cách tối ưu các quyền lợi cá nhân và xã hội. Ghôs 
chú trọng tới phương diện xã hội của dharma (pháp) và cho rằng, 
chính karma-iôga có thể trở thành công cụ hiệu quả của cuộc 
đấu tranh giải phóng dân tộc, bởi vì nó có khả năng giáo dục tình 
thần vô tư và hy sinh, tin vào chính nghĩa và thắng lợi cuối cùng 
của phong trào chống thực dân. 


Tiên đề tất yếu của tính tích cực sáng tạo cá nhân là tự do tư 
tưởng. Luận chứng về quyền tự phán xét, không bị ép buộc bởi 
các giáo điều là môtip chủ đạo của các nhà cải cách phương 
Đông. Một ý nghĩa đặc biệt của các vấn để quan hệ giữa niềm 
tin và tri thức, tôn giáo và khoa học đối với phương Đông là 
hoàn toàn dễ hiểu nếu chúng ta nhận ra, sự lạc hậu của các nước 
thuộc vùng này về nhiều mặt có liên quan đến chủ trương tiêu 
cực của giáo điều tôn giáo từng thống trị nhận thức duy lý, sự 
phát triển của các khoa học tự nhiên và tiến bộ kỹ thuật. Theo 
công nhận của nhà cải cách Hồi giáo, nhà tư tưởng của chủ 
nghĩa đa Hồi giáo Djelan ad-Đina Afgani (1834 — 1905), trong 
sự sụp đổ của nền văn minh Hồi giáo thì “lỗi hoàn toàn do đạo 
Hồi. Chỗ nào nó cũng châm vào, nó muốn bóp nghẹt khoa học 
và chế độ chuyên quyển đã ra sức buông lỏng cho nó hoành 


201 


hành”. Sự công nhận như vậy mang tính đặc trưng đối với cả 
những nhà cải cách khác của phương Đông. Họ không kết tội 
cho giáo lý truyền thống nguyên thuỷ trong việc gây ra sự lạc 
hậu, mà cho sự kiến giải mang tính giáo điều về giáo lý đó. Từ 
đó xuất hiện nhiệm vụ luận chứng cho tính dung hợp của niềm 
tin và trí thức, đồng thời chứng minh rằng, tôn giáo “chân chính” 


không phải là kẻ thù, mà là đồng minh của tiến bộ khoa học. 


Nhà sáng lập “khoa học triết học” và là nhà vật lý Ấn Độ tự 
do Pravas Djivan Chaudhuri (1916 - 1961), không chịu thừa 
nhận mâu thuẫn đối đầu của khoa học với tôn giáo và cho rằng, 
về nguyên tắc “ẩn ý của khoa học không khác gì chân lý tôn 
gláo mà theo chân lý đó Thượng đế là đấng sáng tạo thế giới...” 
ẩn ý là tính hợp lý và hài hoà được quan sát trong tự nhiên, là 
bằng chứng về sự tồn tại siêu tự nhiên, về đặc phái viên siêu thế 
giới, tức là lý trí phổ biến hay còn gọi là vũ trụ được mệnh danh 
là Thượng đế. Khi sử dụng thuật ngữ Vệ đà, Chaudkhuri nêu 
hoạt động của lý trí như là “trò chơi” —~ “lyla”, mà thứ trò chơi 
này làm giàu và phong phú thêm thế giới hiện tượng, đồng thời 
giữ cho nó tránh được sự hỗn loạn. Nhiệm vụ của khoa học là 
nhận thức và mô tả tính hợp lý kéo theo trò chơi của lý trí vũ trụ: 
“Chúng ta chỉ có thể lấy tư tưởng của tỉnh thần vũ trụ với tư cách 


' Afghani J. Reflưarion des materiolistes. P. 1942, tr. 184. 


202 


là giả thuyết quan trọng làm nền tảng lý luận để giải thích những 
đặc điểm nhất định của nhận thức kinh nghiệm của chúng ta về 
thế giới”. 

Tiếp tục đường lối Vệ đà của khoa học trong triết học Ấn 
Độ, Sampurana Singkh chứng minh răng, tôn giáo cần phải là 
“hợp chất” với triết học và khoa học để tạo thành thế giới quan 
tổng thể mới. Sự cộng sinh này là cần thiết, bởi vì “khoa học 
khách quan chỉ có một chân lý loế sáng, trong khi đó tôn giáo 


„2 


nghiên cứu chân lý trong tính cục bộ của nó 


Đường lối hạn chế các lĩnh vực ảnh hưởng của khoa học và 
tôn giáo tương tự như vậy đã xuyên suốt các quan điểm của nhà 
triết học Hồi giáo hàng đầu hiện nay là Seiiđ Huxein Nasr (sinh 
nãm 1933). Ông tốt nghiệp Khoa Vật lý Trường Đại học Công 
nghệ Massachuset (Mỹ), sau đó ở Hawat. Trước cuộc cách mạng, 
chống giáo chủ, Nasr là hiệu trưởng Trường Tổng hợp Teheran 
và Giám đốc Viện hàn lâm khoa học lran. Quan niệm về tổng 
hợp khoa học và tôn giáo của ông dựa trên cơ sở khách quan 
nhất định. Chế độ giáo chủ, như chúng ta đã biết, đã tỏ ra tích 


! Trích theo: Litman A.D. T tưởng triết học của đất nước Ấn Độ tự do 
(các hệ thống hàn lâm viện và các học thuyết tôn giáo-triết học). M., 1966, tr. 
188. 


? Singh Samporan. Dynazc Inerplay between Sclence and Religion. 
Jodhpur, 1978, tr. 33. 


203 


cực trong việc tiến hành các cuộc cái tạo nhằm hiện đại hoá nền 
kinh tế đất nước. Tất nhiên, điều đó đòi hỏi phải áp dụng rộng 
rãi các thành tựu khoa học-kỹ thuật, nắm vững trí thức lý luận và 
thực nghiệm hiện đại. Trong khi đó, giáo chủ và cận thần của 
Ông ta muốn bảo vệ các cơ sở tôn giáo của chính quyển quân 
chủ. Tóm lại, một nhiệm vụ được đặt ra là đưa nền kinh tế Iran 
lên tầm các tiêu chuẩn thế giới hiện đại mà không ảnh hưởng gì 
tới ký cương truyền thống của xã hội. 


Khi tổng hợp khoa học và tôn giáo, S.H.Nasr thể theo 
nguyện vọng sử dụng các thành quả khoa học-kỹ thuật, đồng 
thời tránh bằng được những hậu quả tiêu cực của nó. Nasr buộc 
lỗi con người hiện đại (ý muốn nói người châu Âu) về “thái độ 
vô học” đối với tự nhiên, bởi vì nó thiên về chủ nghĩa duy lý. 
Chủ nghĩa duy lý mà ông muốn đề cập đến là “thứ trí thức mang 
tính thế tục về tự nhiên... nó bị tước mất khả năng nhận biết 
Thượng đế trong tự nhiên đó", Theo ông, chủ nghĩa duy lý 
không tính đến phương diện thần thánh của tự nhiên, tức là sự 
phụ thuộc của tự nhiên vào Đấng tối thượng, mà hoàn toàn và 
hết thảy hướng con người vào khai thác và nắm bắt tự nhiên, bất 
nó lệ thuộc vào những nhu cầu đòi hỏi của mình. 


Trong hệ quan điểm tổng hợp khoa học và tôn giáo, S.H. 
Nasr ca ngợi học thuyết suphis. Cơ sở bản thể luận về tổn tại của 


Na SH. The Encounter 9ƒ Man and Nattre: The Spiritual Crisis ofƑ 
Modern Man. L.. 1968, tr, 20. 


204 


khoa học và tôn giáo đã được ông lấy từ bản chất của con người 
vốn ở vị trí trung gian giữa trời và đất, giữa hiện thực tuyệt đối 
và tương đối'. Theo trạng thái “rơi từ Thượng đế xuống” con 
người muốn quay trở về trạng thái gần gũi với Ngài, bởi thế nên 
bao giờ nó cũng tìm cái vĩnh hằng và tuyệt đối. Sự tìm tòi đó 
được tiến hành thông qua “giác quan lý tính”, thứ giác quan này 
là khả năng giác ngộ, phát hiện một cách tức khắc và trực tiếp 
linh hồn của trị thức tiên nghiệm. Giác quan lý tính về tiểm năng, 
là vốn có của từng người, song nó chỉ hội đủ ở những nhà tiên tri 
và thần học. Mặc dù lý tính cũng là đặc tính của con người, song 
khi được sử dụag, nó chỉ phát huy khả năng của mình với sự hỗ 
trợ của thần khải: tín niệm tạo ra môi trường, đem lại những định 
hướng cần thiết và những chủ trương cho phép thực hiện các 
tiểm năng lý tính. 

Việc lưu lại ở thế giới kinh nghiệm sẽ nẩy sinh những đòi 
hổi trong con người và những đồi hỏi này có thể được đáp ứng 
thông qua tri thức về thế giới bên này. Trong trường hợp đó, sự 
hoạt động của khả năng nhận thức khác là cảm xúc và lý trí. 
Theo ý kiến của S.H.Nasr thì lý trí có hai khả năng kiến giải các 
dữ kiện của kinh nghiệm cảm xúc- đó là kinh nghiệm mang tính 
sự kiện hay còn gọi là kinh nghiệm tự nhiên và nhìn hiện thực 
dưới dạng biểu tượng. Từ đó nầy sinh ra hai loại khoa học về tự 


! Nasr S.H. Kmomledge and the Sacred. Edmburpgh, 1981, tr. 130. 


205 


nhiên khác nhau về chất là tự nhiên học và vũ trụ học. Khoa học 
tự nhiên nghiên cứu bản chất kinh nghiệm của sự vật được đặc 
trưng bằng tính vật chất vô số và luôn biến đổi. Đối tượng của vũ 
trụ học là siêu kinh nghiệm, vĩnh hàng và không đổi. Khi phân 
loại các tri thức, S.H.Nasr đã xếp siêu hình học vào loại cao, tầm 
trung bình là các khoa học về vũ trụ, còn mức thấp nhất là khoa 
học tự nhiên. Khoa học tự nhiên nghiên cứu các sự vật ở các mối 
liên hệ vật chất riêng của chúng mà không bị hạn chế về mặt 
siêu hình học, bởi vì nó không dựa vào những nguyên nhân sâu 
xa, phi vật chất về sự xuất hiện và tồn tại của cái tự nhiên. Cũng 
tương tự như vậy đối với đối tượng của các khoa học tự nhiên — 
thế gian là hình tượng được phản ánh bởi Thượng đế, tri thức tự 
nhiên không có gì hơn so với sự phản ánh của siêu hình học, tức 
là tri thức về hiện thực thần thánh. 

Các khoa học vũ trụ cũng tìm kiếm nội dung từ chính kinh 
nghiệm cảm xúc đó giống như tri thức tự nhiên, có điều chúng 
đặt một mạng lưới toạ độ của siêu hình học trên các dữ kiện của 
cảm xúc mà mạng lưới này cho phép phát hiện ý nghĩa ẩn dấu 
bên trong các hiện tượng tự nhiên. Khi sử dụng phương pháp ngụ 
ý tá avil do các suphis áp dụng để giả: thích kính Koran, Nasr cố 
ý chuyển ngôn ngữ khái niệm của khoa học sang ngôn ngữ biểu 
tượng tôn giáo. Cuối cùng ông ta không bỏ được sự phân đôi 
giữa khoa học và tôn giáo, song hệ thống quan điểm của ông 
cũng làm chính thống hoá sự tồn tại tự trị của trí thức khoa học 


206 


trong xã hội được điều hành bởi các chế định tôn giáo. Một quan 
điểm như vậy đã bày tổ sự đồi hỏi của xã hội đối với việc áp 
dụng các thành quả của khoa học hiện đại, mặc dù việc áp dụng 
đó vẫn còn mang tính vụ lợi, chỉ bị hạn chế bởi môi trường sản 
xuất vật chất. 


Còn một cách tiếp cận hiệu quả hơn nhiều về chính vấn đề 
này đang được các nhà triết học Nhật bản đưa ra, trước hết là các 
đại biểu của trường phái Kyôtô. Người sáng lập ra trường phái 
này là Kitarô Nixiđa (1870 - 1945) đã lợi dụng uy tín trong dân 
chúng lớn đến mức mà chính tác phẩm Nghiên cứn tính thiện 
của ông đã trở thành một cuốn sách triết học duy nhất có mật 
trong danh mục tư liệu bắt buộc đối với những người dự thi 
tuyển vào trường cao đẳng của đất nước mặt trời mọc. Công 
trình này được Nixiđa viết vào năm 1911, tức là vào thời kỳ mà 
việc giải quyết mâu thuẫn một mặt, giữa tiếp nhận các thành quả 
khoa học và công nghệ phương Tây và mạt khác, là bảo tồn các 
giá trị vần hoá truyền thống đang trở nên cực kỳ gay gắt trước xã 
hội Nhật Bản thời đó. Nixida đã tính đến quan điểm khoa học 
phương Tây là không chấp nhận được đối với người Nhật. Thay 
cho việc giải phóng khoa học thoát khỏi thước đo giá trị, ông đã 
tôn trọng quan điểm phù hợp với các truyền thống văn hoá 
phương Đông. Những khác biệt giữa khoa học, đạo đức, tôn piáo 
và nghệ thuật được ông xem như là những khác biệt bên ngoài, 


207 


trên bề mặt: về “chiều sâu” thì mỗi một kinh nghiệm được thống 
kê ra nằm trong luồng vận động đến “kinh nghiệm thuần tuý” 
tiền quan niệm. (Khái niệm “kinh nghiệm thuần tuý” ông lấy từ 
Wiliam Jemxơ). Tư duy - đó là giải đáp tạm thời cho sự ngắt 
qung trong sự thống nhất xuất phát của kinh nghiệm, là giải đáp 
mà tự nó hướng vào sự quy về với thống nhất ban đầu. Kinh 
nghiệm thuần tuý theo Nixiđa là điều cơ bản nhất của tư duy. 


Theo ý kiến của nhà triết học Nhật bản này, mọi phán đoán 
đều xuất hiện từ điều kiện hoàn cảnh nhất định (baso). Là một 
tín đồ Thiền, ông tuyên bố một cách phù hợp hoàn toàn với học 
thuyết Thiền rằng, không thể có một chân lý. Chân lý rất nhiều, 
mỗi một chân lý đều có quan hệ với một hoàn cảnh nhất định, 
chính vì thế mà không thể có những đồi hỏi về tính tuyệt đối của 
bất cứ chân lý nào trong số các chân lý đó. 


Những thành quả kinh tế của Nhật Bản hiện đại có thể được 
giải thích bởi chính chủ trương văn hoá hiện nay về thừa nhận sự 
lệ thuộc của chân lý vào hoàn cảnh nhất định, điều đó cho phép 
người Nhật tự do hơn và năng động hơn trong thế giới hiện thực, 
đồng thời thể hiện những khả năng thích ứng kỳ diệu của đối với 
chủ nghĩa thực dụng hiểu theo nghĩa tích cực của khái niệm này. 


Các tư tưởng bản thể luận, nhận thức luận và đạo đức được 
xem xét lại theo tỉnh thần cải cách, chắc chắn nổi bật hơn bởi 


định hướng xã hội. Trước khi các dân tộc phương Đông đành 
208 


được quyền tự chủ chính trị trên thực tế họ không biết chính xác 
một điều là mình muốn chế độ xã hội nào. Duy chỉ có một điều 
rõ nhất là phải thay đổi căn bản tổ chức xã hội truyền thống 
mang tính gián tiếp về chính trị-kinh tế. Song cụ thể theo chính 
xu hướng nào? Vấn đề này tỏ ra cam go đối với các quốc gia có 
chủ quyền chính trị. Vấn đề là phải chọn một trong hai mô hình 
có ảnh hưởng nhất về chính trị kinh tế đang có trên trường quốc 
tế là tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Trong nhiều trường 
hợp họ chọn phương án kết hợp các yếu tố cả của chủ nghĩa tư 
bản lẫn chủ nghĩa xã hội. Cho nên đã xuất hiện lý thuyết về 
“đường lối phát triển thứ ba”, “chủ nghĩa xã hội tôn giáo”. Trong 
các đường lối này người ta chú trọng tới các thể chế truyền thống 
và những giá trị được xem là có khả năng đảm bảo cho sự phát 
triển tư sản, đồng thời giải quyết các hậu quả tiêu cực vốn có của 
chủ nghĩa tư bản: Nguyên tấc xây dựng công xã thầy tu 
(sankhya) được đề xuất với việc tổ chức xã hội ở các nước có 
ảnh hưởng mạnh mẽ của Phật giáo; nội dung đã được xem xét lại 
về các khái niệm của đạo Hin đu như đaøna (bố thí, yajna (dâng 
hiến), apas (nhiệt thành) từng được sử dụng ở ấn Độ để minh 
chứng cho phong trào bwđan (tự nguyện hiến đất); zakz¿ (thứ 
thuế có lợi cho người nghèo), cấm nhận z¿bz (phần trăm tư bản 
nhà băng) và chế độ luật pháp hạn chế sự lợi dụng sở hữu tư 
nhân (của Hồi giáo - ND) về di sản được giải thích như “những 
trụ cột” của hệ thống kinh tế-xã hội Hồi giáo. 


209 


Ở Trung Quốc thời kỳ hậu chủ nghĩa Mao đã tuyên bố việc 
từ bỏ phê phán một cách xô bồ về truyền thống và bắt đầu “thời 
kỳ nghiên cứu truyền thống”. Nho giáo một lần nữa lại được 
công nhận là “định hướng cơ bản của văn hoá Trung Hoa”, 


Chấn động trực tiếp tới việc phục hưng mối quan tâm đến 
Nho giáo có lẽ đã được nhà triết học lớn của Trung Quốc thời kỳ 
hậu chủ nghĩa Mao tạo ra là Lý Trạch Hậu — người viết bài báo 
hồi đầu năm 1978 đưới nhan đề: “Đánh giá lại Khổng Tử”, trong 
đó có xem xét lại cách đối xử tiêu cực với học thuyết của “Phu 
tử” trong suốt ba mươi năm qua, đặc biệt ở thời kỳ cách mạng 
văn hoá Trung Quốc. Uy tín của Khổng Tử và Mạnh Tử không 
chỉ được phục hồi, mà các quan điểm của họ còn trở thành đối 
tượng nghiên cứu được chú trọng và đối với những người nhiệt 
thành với việc “phục hôi Nho giáo” ở chính Trung Quốc cũng 
như các nước ngoài phạm vi của nó đã có những phản tư giá trị 
(Phùng Khắc, Lương Thấu Minh, Trương Lý Văn, Mâu Tông 
Tam, Dụ Ân Tư, Đỗ Duy Minh, v.v[). 


Việc nghiên cứu đi đôi với suy ngẫm truyền thống triết học 
dân tộc được tiến hành theo hai hướng cơ bản, cụ thể là theo 
đường lối làm sáng tỏ tiêm năng nội dung của nó đối với Việc 
cảm nhận tri thức khoa học và nhân văn, thừa nhận tính tự chủ cá 
nhân và tự do ý chí của nó. Trong số các nhà triết học Trung 
Quốc có những người nổi tiếng hơn cả (như Phùng Khắc, Lý 
Trạch Hậu) đã để xuất thay đổi luận điểm phổ biến trước đây 


210 


cho rằng, '“Trung Quốc là thực thể, châu Âu là chức năng” bằng 
phản luận điểm là “Châu Âu là thực thể, Trung Quốc là chức 
năng”. “Thực thể châu Âu” được hiểu là mô hình hiện đại hoá, 
cồn “chức năng Trung Hoa” là ý nói các phương pháp bổ trợ 
“của thực thể châu Âu” cho thực tế Trung Hoa. Theo ý kiến của 
Lý Trạch Hậu, nhân dân Trung Hoa cần cải tạo lại “cách học 
Trung Quốc” để phù hợp với “thực thể châu Âu” vốn có nền 
khoa học, công nghệ, lực lượng sản xuất, các thể chế quản lý và 
hành chính, hệ tư tưởng châu Âu (chủ nghĩa Mác và tất cả các 
trường phái tư tưởng hiện đại khác), cũng như áp dụng một cách 
có ý thức các hệ tư tưởng đó để thay đổi phong cách tư duy của 
Trung Hoa'. 

Xu hướng hiện đại của tư tưởng Trung Quốc hoạt động trong 
phạm vi mẫu tượng Nho giáo khác với Nho giáo cổ điển bởi tên 
gọi “Nho giáo mới”. Được phát triển trên bình diện tranh luận 
diễn ra ở Trung Quốc từ năm 1978 do liên quan đến mở đầu 
“thời đại cải tổ và mở cửa”, tức là quá trình hiện đại hoá Trung 
Quốc, “Nho giáo mới” tập trung vào hai vấn để trọng tâm: tính tư 
chủ cá nhân và tự ý thức dân tộc. 


Khác với Lý Trạch Hậu, người từng thể hiện cách tiếp cận 
mỹ học đối với Nho giáo (tác phẩm chính của ông không phải 


' Xem thêm: Shi Yanping. Developments in Chinese Philosophy Over 
the Last Ten Years. - P/úosophy East & Wøst. lan. 1993, vol. 43, No l1, tr. 
123. 


271 


ngẫu nhiên được gọi là “Mỹ học Trung Hoa"), “Các Nho gia 
mới” chú trọng tới những mặt đạo đức - tôn giáo của học thuyết 
Nho giáo. Về thực chất, những người phát kiến “Nho giáo mới” 
là nhóm các nhà triết học Trung Quốc sống ở nước ngoài, phần 
lớn ở Mỹ; trong số đó trước hết phải kể đến Đỗ Duy Minh, Dụ 
Ân Tư, Trình Trung Ân. Tư tưởng của họ được các nhà triết học 
nổi tiếng của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tiếp nhận: Giang 
Đại Nam, Đường Dụ Nhật, v.v... 


Các “Nho gia mới” muốn khôi phục mối quan tâm đến siêu 
hình học Trung Hoa truyền thống và cho rằng, về nguyên tắc nó 
khác với siêu hình học phương Tây bởi nó không thừa nhận nhị 
nguyên luận mang tính bản thể. Đối với họ, điểm nổi bật là sự 
chú ý đặc biệt tới các vấn để quan hệ giữa truyền thống và hiện 
đại; sự kháng định khả năng tồn tại mô hình hiện đại hoá phi 
châu Âu; từ chối sự tiếp nhận thiếu phê phán các tư tưởng, giá trị 
và các thể chế, không chấp nhận học thuyết khoa học 
(scientism); thừa nhận các mâu thuẫn không thể giải quyết giữa 
tự do cá nhân và phúc lợi xã hội; giữ gìn tính tất yếu của “cái 
siêu nghiệm (tức là cái tôn giáo) như là nguồn gốc cuối cùng của 


xa] 


các gpiá trị". 


' Cụ thể xin xem: Lin Tong qi, Rosemont Henry Jr. And Ames Roger T. 
Chỉinese Phiosophy: Á Philosophical Essay on the “State-of-the Art”. - The 
Journal oƒ Asian Studies (August 1995), vol. 54, 1No 3, tr. 727 — 758. 


212 


“Nho giáo mới” không trở thành xu hướng cơ bản trong tư 
tưởng triết học của Trung Hoa hiện đại. Nó đã gây ra sự phản 
ứng từ phía các nhà tư tưởng chính thống. Tuy vậy, ảnh hưởng 
của nó rất mạnh, ngay cả các nhà tư tưởng này từng phải thừa 
nhận “Nho giáo mới” bên cạnh chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa tự 
do theo kiểu phương Tây là một trong bốn xu hướng cơ bản của 
tư tưởng Trung Quốc từ thời kỳ “Phong trào Ngũ Tứ". 


Nếu như hiện ñay ở Trung Quốc người ta đề ra nhiệm vụ 
“cải tổ theo chiều sâu” thì ở Nhật Bản nhiệm vụ đó thực ra đã có 
rồi. Nền kinh tế Nhật Bản đã được thực hiện “một cách kỳ diệu” 
ở mức độ cao, bởi vì môtip đạo đức của chủ nghĩa tư bản ở đây 
dựa trên việc xem xét lại một cách độc lập các truyền thống văn 
hoá dân tộc. Người Nhật không đi theo lối mòn của phương Tây 
về kích thích hoạt động doanh nghiệp thông qua việc khuyến 
khích và phát triển chủ nghĩa cá nhân. Truyền thống văn hoá ở 
Nhật Bản vốn tổng hợp từ Nho giáo, Ximôism và Phật giáo đã 
phủ nhận tư tưởng cho rằng, con người là “chúa tể của tự nhiên” 
hoặc nó có giá trị gì đó ngoài tổ chức xã hội. Bởi vậy mà việc 
nghiên cứu ra hệ tư tưởng có thể thực hiện các chức năng như 
đạo Tin lành ở châu Âu, Nhật Bản có lôgic riêng của mình. 


Sự tham gia của Nhật Bản vào con đường phát triển tư bản 
chủ nghĩa được đẩy nhanh bởi "sự mở cửa" đất nước mang tính 
thúc ép của người châu Âu năm 1853. Trước đó đã diễn ra một 
thời kỳ hình thành hệ tư tưởng của các tâng lớp thành thị mới - 


213 


các tiên nhân của tư bản Nhật Bản. Học thuyết xingứcứ (dịch là 
tâm học) do Ixiđa Baigan (1684 — 1744) sáng lập đã đặt cơ sở 
triết học cho việc tư sản hoá xã hội truyền thống. 


Theo học thuyết về con người của Baigan, thì con người là 
một trong "vạn vật” nằm trong sự thống nhất về bản chất với Trời 
và Đất. Mọi người có giá trị ngang nhau, bởi vì mỗi "con người 
là một tiểu vũ trụ” và bất kỳ ai cũng có khả náng đạt được trạng 
thái "thánh nhân”. Để phù hợp với "lẽ trời”, con người phải biết 
làm được nghề gì đó (xiôkubun Nhật Bản làm chúng ta liên 
tưởng tới hệ thống phân chia đẳng cấp của Ấn Độ). Con người 
khi tiến hành hoạt động nghề nghiệp nhất định mà nhà nước yêu 
cầu, nó cũng thể hiện luôn bản thân mình: dường như nó là một 
bộ phận của cơ thể xã hội thống nhất. Ngược lại với các quan 
niệm từng có ở Nhật Bản, những người theo trường phái tâm học 
đã tự ý cào bằng các vai trò xã hội, điều đó cho phép người ta 
quan niệm về "con đường của các thương gia” ngang với "đạo 
của các võ sĩ Nhật” mà trước đây được xem là những người 
thuộc đẳng cấp cao nhất trong các tầng lớp xã hội. Những 
thương gia có nghĩa vụ riêng, không thua kém gì về ý nghĩa xã 
hội so với nghĩa vụ của các nhà binh — đó là đáp ứng nhu cầu 
đồi hỏi của người mua, đồng thời cũng làm luôn cả công việc "an 
dân". Sự trung thành với nghĩa vụ đòi hỏi phải có hiểu biết rất tỷ 
mỷ và hoàn thiện bản thân một cách thường xuyên theo trách 
nhiệm được giao phó. phải có tâm tốt, thật thà, chát chịu tiết 
kiệm và tích cúp. Sự pha phách nhà cửa cha mẹ được xem là thái 


214 


độ bất hiếu nhất của con cái. Sự tần tiện có trong tâm cá nhân 
của con người, tức là nếu chỉ biết thoả mãn các quyền lợi cá 
nhân mình thì bị xem là tư lợi, bởi vì điều đó sẽ “lộ ra" do cái 
tâm cá nhân được đặc trưng bởi ý thức ảo ảnh và cảm giác "cái 
tôi" luôn mâu thuẫn với thế giới. Để trở thành chân lý, tính tăn 
tiện cần phải xuất phát từ "tâm bản nguyên”, nó không bị bóp 
méo xuyên tạc bởi ý thức cá nhân. 


Trong học thuyết về tâm cũng như trong các học thuyết khác 
của Nhật Bản có định hướng cải cách vẫn còn giữ được sự trung 
thành với quan niệm Nho giáo về “cái tôi” trong vai Irò xã hội 
của nó và các nghĩa vụ như: cá nhân vẫn là sự quy tụ tiểm năng 
cho đến khi nào các tiểm năng đó được sử dụng trong tổ chức xã 
hội, thành công của con người phụ thuộc vào mức độ thực hiện 
các vai trò xã hội nhất định. Trong khi đó, ở các học thuyết 
Thiển và chủ trương Xitô về thống nhất giữa người và tự nhiên 
vẫn được duy trì. Triết học loại suy Nhật Bản về đạo Tin lành 
được xây dựng trên nguyên tác duy trì sự “hài hoà” (va). Sự hài 
hoà này xem xét độ tin cậy lẫn nhau và sự quan tâm đến nhau 
mà về phần mình, chúng bảo đảm cho tính công bằng hoặc nhân 
nghĩa (Jinghi). Như vậy không phải là cá nhân, mà là đạo đức 
hợp tác đóng vai trò kích thích tư bản hoá xã hội. 


Gương điển hình Nhật Bản chứng minh cho khả năng thực 
hiện các phương án dân tộc về mẫu tượng cải cách, biến xã hội 
truyền thống thành xã hội tư sản. 


215 


Tuy nhiên, cũng không loại trừ tính xác suất về lựa chọn của 
các nước phương Đông những mẫu tượng khác nhau. Trong 
nhiều trường hợp, sự tìm tòi ở xu hướng này đang diễn ra. Những 
đăng ký phát minh mở rộng các nền văn minh mới cũng đang 
được tiến hành. Những nhu cầu và đòi hỏi như vậy gắn liền với 
các chính khách khác nhau, chẳng hạn, người sáng lập kỳ dị của 
cát “lý thuyết thế giới thứ ba”, thủ lĩnh Jamakhiri Livia Muamar 
Kaddafi và người tấn thành chủ trương phi bạo lực Mahatma 
Ghandi. Quả là nghịch lý, song ở tất cả mọi khác biệt về quan 
điểm văn hoá, chính trị và tư tưởng, có một cái gì chung đã liên 
kết các tác giả của những "lý thuyết mới” - đó là tính thần phục 
hưng. Chính sự phục cổ rõ rệt đó đã thúc đẩy những nhà phê 
bình thể hiện tính nóng vội trong việc phán xét và bác bỏ hoàn 
toàn các quan điểm mà họ cho là lạc hậu. Song, chẳng lẽ hệ tư 
tưởng cải cách lại không phải là “sự quay lui hay sao, mặc dù sự 
quay lui đó tới một trình độ “cao” mới, trên một nấc mới của 
hình xoắn ốc lịch sử”?! “Văn mình phi bạo lực của Ghandi 
đương nhiên không phải là sự lặp lại một cách cụ thể quá khứ; 
đó là sự quan sát nhất định, có thể là quan sát mang tính viễn 
tưởng về một thế giới trong tương lai. 

Mahatma (dịch nghĩa là “Tam hồn vĩ đại” do người cùng 
thời gọi Ghandi như vậy) đã đặt nền móng cho dự án của mình 
về một nền văn minh bằng nguyên tắc phổ biến phi bạo lực. Bạo 


} Triết học thời kỳ tiên cách trạng tư sản. M., 1983, tr. 97. 


216 


lực được ông kiến giải như là bản nguyên động vật có trong con 
người, còn phi bạo lực (ahzmxa) là bằng chứng và dấu hiệu bản 
chất thần thánh của con người. Ahimxa đồng nghĩa với chân lý- 
Thượng đế, là linh hồn và công cụ để thực hiện nền văn minh đó. 
Ghandi thừa nhận rằng, tự thân lý tưởng phi bạo lực chẳng có gì 
là chính thống cả. Như “một chân lý vĩnh hằng” nó định hình 
trong các sách truyền bá thánh kinh. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ, 
làm sao để việc truyền bá đó được thực hiện, để nó trở thành 
chuẩn mực của tồn tại xã hội và cá nhân. Lịch sử đời tư của mình 
được Mahatma gọi là lịch sử của những cuộc thực nghiệm chân 
lý - phi bạo lực. Ghandi đã tiến hành một cuộc thực nghiệm chưa 
từng thấy trước đây về phương pháp phi bạo lực của cuộc đấu 
tranh vì độc lập dân tộc - Sachiagraxa. Ông ấp ủ để án Ramaradj 
- “vương quốc thần thánh (Rama - sự thể hiện của thánh Vishnu 
trên trần thế - T.G)”, vị thánh đất nền móng cho sự toàn thắng 
của nguyên lý phi bạo lực. Trong vương quốc này trên thực tế 
không có chỗ cho việc sản xuất máy móc, bởi vì theo Ghandi thì 
nền sản xuất đó “huỷ diệt sự hài hoà trong quan hệ giữa người và 
tự nhiên”, là hang rắn mà trong đó có “hàng trăm con”: đó là 
thành thị từng phá huỷ các làng mạc, biến những người lao động 
thành nô lệ, bóc lột lao động nữ, thất nghiệp, dâm dục bê tha, 
mất lòng tin vào Thượng đế, các phương tiện glao thông cơ giới 
đem lại sự tổn hại cho sức khỏe của con người v.v...' Thay cho 


' Xem thêm: Ghandi. Cuộc đời của tôi. M., 1969, tr. 450. 


217 


máy móc là chiếc guồng kéo sợi như một biểu tượng của nghề 
thủ công; thay cho sản xuất tập trung và tăng trưởng của thành 
phố là phi tập trung hoá, khôi phục nông thôn, công xã nông 
nghiệp; thay cho bóc lột là quan hệ “bảo trợ”; thay cho nền dân 
chủ tư sản là cơ cấu chính trị phi bạo lực với tên gọi là syaradjÿ 
và được hiểu như là “Hiên minh các nông thôn tự do và tự nguyện 
hợp tác với nhau mà mỗi một nông thôn là một quốc gia đác thù 
có đây đủ chính quyền và do panchaiaf quản lý (cơ quan tự quản 
địa phương); thay cho sự phân biệt tôn giáo với chính trị là sự 
thống nhất bắt buộc của chúng, bởi vì mọi tác động chính trị cần 
phải là nhân đạo, từ đó nó mới được xem là đúng về mặt tôn 
giáo; cuối cùng, thay cho chiến tranh và đấu tranh của các sắc 
tộc là việc thiết lập ra liên minh toàn thế giới của các dân tộc tự 
do, hoạt động của “luật tình yêu” trong sự nghiệp quốc tế. 

Chính Ghandi đã đánh giá một cách tỉnh táo triển vọng, thực 
hiện để án “của nền văn minh phi bạo lực”. Ông viết trước khi 
chết hai năm như sau: “Có thể người ta sẽ nhận xét tôi một cách 
thâm độc răng, tất cả điều đó là viển vông và như vậy không 
đáng nghĩ đến nó làm gì. Nếu như điểm của cơlit (mặc dù nó 
được mô tả cao hơn cả năng lực của con người) có giá trị vĩnh 
hằng, thì bức tranh do tôi vẽ ra cũng có giá trị cho loài người 


trong tương lai”, 


“———=—====..-......... 
' Ghandi. Độc lập. Kharijan. 28.06. 946. Cuộc đời của tói, tr. 549. 


218 


Cứ cho để án Ghandi là hoàn toàn viễn tưởng, ở đó chúng ta 
vẫn nhận thấy ''những điểm nhức nhối” của nền văn minh công 
nghiệp, hàm chứa sự phê phán nhiệt thành tác động tới những ai 
đang đi tìm biện pháp khác phục sự lạc hậu về kinh tế xã hội và 
giúp họ tránh sự bắt chước một cách mù quáng các mô hình xã 
hội của người khác. Sự phê phán đó có thể là quí báu đối với cả 
những người dân ở các nước có cuộc sống vật chất khá giả, tức là 
những người đang ý thức về sự hoàn thiện cần thiết, về sự vận 
động trên con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn không 
phải chỉ riêng cho các dân tộc “tiêu biểu”, mà cho cả loài người 
nói chung. 

Ngày nay phương Đông đang ở giữa ngã ba đường. Tương 
lai của cả hành tỉnh phụ thuộc vào sự lựa chọn của nó. Nếu như 
sự lựa chọn hình mẫu tượng cải cách của mô hình phương. Tây 
được thực hiện thì lời tiên đoán của Hêgen vẻ phát triển trí tuệ 
tinh thần của châu Âu sẽ được chứng minh như là một học 
thuyết mục đích của toàn thể loài người. Song, chờ mội cuộc độc 
thoại ở châu Âu như thời kỳ nửa đầu thế kỷ XX có thể sẽ bị thay 
đổi bởi linh cảm trước được về cuộc đối thoại lâu dài ngày cằng 
mạnh mẽ, có thể sẽ là vĩnh hằng giữa phương Đông và phương 
Tây mà cuộc đối thoại này đem lại hy vọng bảo tổn sự phong 


phú về văn hoá trong toàn bộ tính đa dạng của nó. 


219 


VỀ TÁC GIẢ CUỐN “TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG” 


Marictta Tigranôpna Stepaniants là nhà triết học — Phương 
Đông học, Giáo sư, Tiến sĩ Triết học nổi tiếng của nước Nga, 
hiện là Trưởng ban Triết học phương Đông thuộc Viện Triết học 
Viện Hàn lâm khoa học Liên bang Nga; Ủy viên Ban chấp hành 
Hội Quốc tế về nghiên cứu Triết học ấn Độ, Ủy viên ban biên 
tập một loạt cacá sách khoa học nước ngoài xuất bản thường kỳ, 
Chủ biên bộ sách hàn lâm Lịch sử triết học phương Đông và 
Triết học so sánh; là tác giả của tám công trình chuyên khảo 
(rong đó có năm công trình được dịch và xuất bản ở nước 
ngoài), hai cuốn giáo trình và hơn 150 bài báo khoa học. Theo 
sáng kiến của bà, tại Trường Đại học Quốc gia các khoa học 
nhân văn Liên bang Nga đã đưa chương trình hệ thống các 
truyền thống triết học cơ bản phương Đông vào giảng dạy và 
thành lập bộ môn các nền triết học phương Đông. 


Sự nỗ lực của M.T. Stepaniants về truyền bá những thành tựu 
của tư tưởng triết học phương Đông và khắc phục khuynh hướng 
triết học lấy “châu Âu làm trung tâm” được phản ánh trong giáo 
trình đầu tiên của bà ở nước Nga, là Triết học phương Đông. 
Năm 1977 nhờ xuất bản cuốn giáo trình này mà những người 
nghiên cứu triết học Trung Quốc, Ấn Độ và Hồi giáo đã thu được 
những kiến thức cơ bản về những xu hướng và trường phái căn 
bản của các nền triết học đó trong phần nhập môn. 


220 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


.‹ Abu Hamid al-Gazaly. Phục sinh khoa học về tín 
ngưỡng. M., 1980. 


. Afghani J. Refutation des materialistes. P. 1942. 

. _Al-Pharabi. Luận văn triết học. A.-A. 1970. 

. Ams R. Cá nhân trong Nho giáo Cổ điển (mô hình 
“ảo thuật — trường”). Trời — Người — Xã hội 
trong các văn hoá truyền thống phương Đông. M., 
1993. 

. Anđrosop V.P. Biện chứng của nhận thức lý trí 
trong tác phẩm của Nagarjuna. — Truyền thống duy 
lý và thời đại ngày nay. Ấn Độ. 

. _As-Sakhrastany. Sách về tôn giáo và giáo phái. Phần 
LM., 1984. 

. Al-Gazaly Abu Khamid. Phục sinh khoa học về tín 
ngưỡng. M., 1980. 


221 


8. Bhagavadgita l7, 41; 18, 47, 49. 

9. Brihadaranhiaka-upanixada IV. 5, I5 và II. 8,8. 
10. Chhandogia-upanixada VIL2,2;8§,4. 

11. Dhammapađa. XXV, điều 378 — 380. M., 1960. 
12. Đại cương lịch sử triết học. T. 2. SPb. 1910. 


13. Fakhry Majid. A History of Islamic Philosophy. 
N.Y.—L. 1983. 


14. Frolop E.A. Vấn đề tín ngưỡng và trí thức trong 
triết học Arập. M., 1983. 


15. Ghandi. Cuộc đời của tôi. M., 1969. 
16. Ghandi. Độc lập. Kharijan. 28.06.1946. 


17. Gesse H. Cùng các độc giả Nhật bản của tôi. - 
Đông — Tây. Các công trình nghiên cứu. Bản dịch. 
Các xuất bản phẩm. M., 1982. 

18. Grigorieva T.P. Mô hình thế giới của Đạo giáo và 
Phật giáo. - Đạo và Đạo giáo ở Trung Hoa. M. 


222 


I9. Halbfass W, Tradition and Reflection. Exploration 
in Indian Thought. Albany, 1991. 

20. Hêgen G.V.F. Các bài giảng về lịch sử triết học. 
Quyển 1. S.Pb., 1993. 


21. Hêgen. Triết học lịch sử — Toàn tập. T. 8. M.-L., 
1935. 


22. Hoài Nam Tử. — Triết học Trung Hoa cổ đại. Thời 
Hán. M. 1990. 


23. Ibn Arabi. Con dấu thông thái. — Smimôp A.V. 
Thủ lĩnh vĩ đại của học phái suphis. M., 1993. 

24. Ibn Arabi. Gemma của sự thông thái. - Smirnop Á.V. 
Thủ lĩnh vĩ đại của suphism. M. 1993. 


25. Ibn al-Pharid. Thơ ca A rập thời Trung thế ký. M,, 
1975. 

26. Ibn Rusđ. Lập luận là đưa ra giải pháp đối với mối 
liên hệ giữa tôn giáo và triết học. - Xagađêp A.V. 
Ibn Rusđ (Averroes). M., 1973. 


223 


27. Ibn Rusđ. Phản bác của phản bác (tiểu luận). — 
Tuyển tập các tác phẩm của các nhà tư tưởng các 
nước Trung Cận Đông thế kỷ IX-XIV. M. 1961. 


28. Ibn Xina. Chỉ dẫn và giáo huấn. Tuyển tập các tác 
phẩm triết học. M., 1990. 


29. Ibn Xina [Avixena]. Tuyển tập các tấc phẩm triết 
học. M., 1980. 


30. Ignachenco A.A. Ibn-Khanđun M., 1980. 


31. loga cổ điển (“loga-sutra” Patanjaly và “Viasa- 
bkhasia”). M., 1992. 

32. Ivanhoe PJ. Human Bemngs and Nature mm 
Traditional Chinese Thought. — AÁ Companion to 


World Philosophies. Ed. By E.Deutsch and 
R.Bontekoe. Oxf., 1977, c. 155. 


33. Ixaeev N.V. Sankara và triết học Ấn Độ. M., 1991. 


34. Kai-wing Chow. Ritual, Cosmology, and Ontology: 
Chang Tsai”s Moral Philosophy and neo-Confucian 
224 


Ethics. — Philosophy East & West. Apr. 1993, vol. 
XLII, No 2. 


35. Kôpzep A.I. Học thuyết về tượng và số trong triết 
học Trung Hoa Cổ đại. M., 1994. 

36. Luận ngữ. — Triết học Trung Hoa Cổ đại. Tuyển tập 
tư liệu. Hai tập. T. !.M., 1972. 


37. Luật Manu. Chương XII, M., 1960. 


38. Lin Tongqi, Rosemont Henry Jr. And Ames Roger 
T. Chinese Philosophy: A Philosophical Essay on 
the “State-of-the Art”. — The Joumal of A sian 
Sfudies (August 1995), vol. 54, No 3. 


39. Litman A.D. Tư tưởng triết học của đất nước Ấn Độ 
tự do (các hệ thếng hàn lâm viện và các học thuyết 
tôn giáo-triết học). M., 1966. 

40. Lưxencô V.G. “Triết học tự nhiên” ở Ấn Độ: 
Thuyết nguyên tử của trường phái Vaisesic. M,, 
1986. 


225 


41. Macdonal Ð.B. The Life of al-Ghazali. — Ioumal of 
the American Oriental Society. New York-New 
Haven, 1899, vol. 21. 


42. Maimonid M. Người dẫn đường của những kế dao 
động. -—Grigorian S.N. Từ lịch sử Trung Á và Iran 
(VI— XIU. M., 1960. 


43. Max Muller F. The Six Systems of Indian 
Philosophy. Varanasi, Reprint, 1919. 


44. Mohany J.N. AÀ Eragment of the Indian 
Philosophical Traditon. — Philosophy East and 
West. July 1988, vol. 38. 


45. Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious 
Thought ín Islam. Lahore, 1962. 


46. Najime Nakamura. The Ways of Thinking of 
Eastem Peoples. Honolulu, 1964. 


47. Nahata Hirosi. Lịch sử tư tưởng triết học Nhật Bản. 
M. 1991. 


226 


48. Nasr S.H. The Encounter of Man and Nature: The 
Sprritual Crisis of Modern Man. L. 1968. 


49. Perelomop L.X. Không Tử: Cuộc xiời, học thuyết, 
sấ phận. M., 1993. 


50. Radhakrihnan C. Read. An Anthology. Bombay, 
1988. 


51. Radkhacrisnan C. Triết học Ấn Độ. T. 2. M., 1951. 
52. Rahaman F. Islam. L., 1966. 
53. Renan E. Avwerroes et averroIsme. P., 1903. 


54. Rozental F. Sự toàn thắng của tri thức. Quan điểm 


trí thức trong Hồi giáo Trung thế kỷ. M., 1978. 
55. Rumi J. Mathnawi. 4. 4286-4289. 


56. Serbatxki F.L Tuyển tập các công trình về Phật 
giáo. M., 1988. 


57. Sharnf{ M.M. Dialectcal Monadism. — The 
Conternporary Indian Philosophy. L. 1952. 


227 


58  Shen Vincent Creatvity as Synthesis of 
Contrasting Wissdom: An Interpretation of Chinese 
Philosophy in Taiwan since 1949. — Philosophy East 
& West. Apr. 1993. Voi. 43, No 2. 


59. Shkhawat V. Specific Cultures and Coeistence of 
Alterative Rationaliies: a Case Study of the 
Contact of Indian and Greco-European Cultures. — 
Joumal of Indian Council of Phiosophical 
Researrch. New Delhi. January-april, 1992, vol. EX. 
No 2. 


60. Shi Yanping. Developments in Chinese Philosophy 
Over the Last Ten Years. — Philosophy East & 
West. Jan. 1993, vol. 43, Nol. 


61. Singh Samporan. Dynamic Interplay between 
Science and Religion. Jodhpur, 1978. 

62. Sôkhin V.K. Chủ nghĩa duy lý của Sankhia Cổ 
điển: lịch sử và phân loại học. — Truyền thống duy 
lý và thời đại ngày nay. Ấn Độ. M., 1988. 


228 


63. Sokhin V.K. Chủ nghĩa duy lý Ấn Độ Cổ đại như là 
đối tượng của khoa học lịch sử-triết học. — Truyền 
thống duy lý và thời đại ngày nay. Ấn Độ. 

64. Suntanop R.I. Về lịch sử hình thành chủ nghĩa duy 
lý thân học. Phân tích so sánh các sơ đồ tư tưởng 
Kalam và patristic. - Truyền thống duy lý và thời 
đại ngày nay. Trung Cận Đông. M., 1990, 

65. Sutxki Iu.K. Kinh Dịch cổ điển Trung Hoa. M. 
1993. 


66. Svami Vivekanađa. Vệ đà thực tiễn. Tuyển tập các 
công trình. M., 1993. 


67. Taylor Ch. Suorces of the Self. The Making of the 
Modem Identity. Carnbridgt, 1996. 


68.Tkachenco G.A. Vũ trụ, âm nhạc, lễ nghi. Thần 
thoại và mỹ học trong “Lã thị Xuân thu”. M., 1990. 


69. Triết học thời kỳ Tiền cách mạng tư sản. M., 1983. 


70. Triết học Trung quốc Cổ đại. Thời Hán. M., 1990. 


229 


71. Triết học Trung Hoa Cổ đại. Tuyển tập các tư liệu. 
Hai tập. T. I.M. 1972. 
12. Vaxiliep L.X. Vấn đề nguồn gốc tư tưởng Trung 
Hoa.M., 1989. 
13. Vấn đê con người trong các học thuyết truyền 
thống Trung Hoa. M., 1983. 
z4. Weber M. Essay in Sociology. N.YV., 1974. 


15.Xemenxop V.S. Bkhagavadghita trong phê phán 
khoa học truyền thống và hiện đại. M., 1985. 


230 


TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG 
M. T. STEPANIANTS 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN ĐỨC DIỆU 


.Biên tập: 


TS. KIỂU VIỆT CƯỜNG 
Kỹ thuật vi tính: DŨNG ĐẠT 
Bìa và trình bày: AZDesign 
Sửa bản in: SONG TRẤN 


Tổng phát hành 


Công ty Văn hóa Phương Nam 
160/12-14 Đội Cung, Phường 9, Quận 11, TP.HCM 
ĐT: 8558504 - 8589592 ” Fax: 8588908 


Nhà sách Tiền Phong 175 Nguyễn Thái Học. 
Hà Nội ” ĐT: 7.336.233 * Fax: 7.336236 
Nhà sách Phương Nam 113 Nguyễn Chí Thanh, 
Đà Nẵng " ĐT, Fax: (08-11) 821470 
Hội An thư quần 0ô Nguyễn Thị Mình Khai. 
TX Hội An * ĐT: (0510) 916272 * Fax: 918271 
Nhà sách Phương Nam 06 Hòa Bình, 
TP Cần Thơ * ĐT: (071) 813436 * Fax: (071) 812437 


In 1000 cuốn, khổ 14,5 x 20,Bcm tại Xí nghiệp in TT 


Văn hóa Phương Nam. Giấy phé 
do Cục Xuất bản cấp ngày 30-6-2 
chiểu quí 1 năm 2003. 


ỗ 


xuất bản số: 678/ 
02. In xong và nộp lưu 


dOf\ 


Triet học phuong 
ÏilifflÏ 
8 l9320001103974l 
Giá: 23.000Đ 


